Namo Tassa Bhagavatfo Arahatfo 
Sammaäasambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
Bậc Arahán, Bậc Chánh Đăng Giác 


NINA VAN GORKOM 
Phạm Thu Hằng chuyền ngữ 
Vietnam Dhamma Home hiệu đính 


on đường Đức Phật 


NHÀ XUÁT BẢN HÒNG ĐỨC 


Mục lục 
Hi Tf0I'0G te susisbobroabaehoiebdieidtskbibeltiebrlabioadrlydreesiboli ĩ 
II THIỂN TT Ề s22 00aexasesg4gx4a1ees:00uipec3a788eulua9acagtlEdestoseil 11 
Sự thật 0ề KHỔ sáops6essoobbdllooiGiseicdU04A0iaAiitelei 29 
Sư Thật 0ê v6 Riđã caoccbebeskidadoiiieslaisislaedsdgsbibialislei 46 
Nghiệp và qua của HGhÏÊ sicccoiciiiiobiaiiioHooao 84 
Thiện pháp và cuộc sống thiện lành.......................... .--- J05 
Phát triÊn tâm trí và thiền...................... ..-.:-.:-.:©:55:552: 130 


EBit GIITIIN EỮ suussadsisdsdlrisiduatxanlaakislgaatliiuitlanagiilleseaneia 154 


Lời nói đầu 


Phật giáo là gì? Liệu nó có khác biệt với những gì mà 
hầu hết mọi người vẫn tin: là một tôn giáo phương Đông với 
rất nhiều lễ nghi và hình thức thiền tập dẫn đến những kinh 
nghiệm kỳ bí. Thực ra Phật giáo rất thiết thực. Đức Phật 
dạy tất cả những gì là thật, tất cả những hiện tượng danh 
(tinh thần) và sắc (vật chất) trong cuộc sống chúng ta. Bằng 
cách học Giáo lý của Ngài mà người ta có thể biết cách 
tìm hiểu các trạng thái tâm khác nhau của mình, chúng 
luôn thay đổi một cách nhanh chóng. Một người có thể biết 
được những sai lầm và thói xấu của mình, thậm chí ở mức 
vi tế hơn mà bình thường khó có thể nhận ra. Người ta học 
để biết cái gì là tốt, là thiện, và làm thế nào để phát triển 
những thiện pháp qua thân, khẩu, ý. Đức Phật dạy về cuộc 
sống và cái chết, về các điều kiện nhân duyên cho tất cả 
các pháp sinh khởi và luôn biến đổi. Ngài chỉ ra khổ và bất 
toại nguyện vốn nội tại trong mọi hiện tượng của đời sống. 
Ngài giải thích thực chất con người là sự cầu thành của các 
yếu tố sinh khởi và diệt đi ngay lập tức, chúng không phải là 
một bản thể vĩnh cửu hay một cái “ngã”. Đức Phật dạy Bát 
Chánh Đạo, những chỉ pháp mà nếu được vun bồi một cách 


8 Con đường đức Phật 





đúng đắn sẽ dẫn đến hiểu biết trực tiếp về bản chất của vạn 
pháp. Chính bằng trí tuệ trực nhận đó mà mọi phiền não 
cuối cùng có thể được tận diệt. 


Trong cuốn sách này tôi muốn giải thích thông điệp, 
những nội dung căn bản và một số chỉ tiết về Giáo lý của 
Đức Phật. Việc tìm hiểu những chỉ tiết này đem lại lợi ích 
gì? Giáo Pháp của Đức Phật thật vi tế và thâm diệu nên cần 
phải đi sâu vào chỉ tiết. Nếu người ta không biết rằng có rất 
nhiều góc cạnh, diện mạo khác nhau trong mỗi một pháp 
(thực tại) mà Đức Phật đã thuyết giảng thì họ sẽ tìm hiểu 
kinh sách với cái hiểu sai. Từ đó sẽ dẫn đến đơn giản hóa 
quá mức việc luận giải Giáo lý. Vì vậy, nhất thiết phải có sự 
kham nhẫn trong việc nắm bắt tính chất phức hợp của Giáo 
lý để tránh những hiểu biết hời hợt. Hiểu sai Giáo lý sẽ dẫn 
đến việc thực hành con đường Đức Phật một cách sai lầm, 
và kết cục sẽ là không có cái hiểu đúng về các hiện tượng 
trong và xung quanh chúng ta. Phát triển Con đường (Bát 
Chánh Đạo) là phát triển hiểu biết trực tiếp về bản chất của 
vạn pháp. Khi hiểu được cách thức phát triển con đường 
một cách đúng đắn thì sự thật về những gì Đức Phật dạy 
sẽ được thực chứng thông qua kinh nghiệm trực tiếp. Mặc 
dù hiểu biết về lý thuyết là nền tảng cho sự phát triển Bát 
Chánh Đạo, nhưng vẫn chưa đủ để nắm bắt được ý nghĩa 
thâm sâu của Giáo lý. Người ta nên biết rằng cần phải có 
thời gian và lòng kiên trì để hiểu được Con đường này là gì, 
và làm thế nào để bắt đầu phát triển nó. 


Lời nói đầu 9 





Kinh điển Phật giáo theo truyền thống Nguyên thủy lưu 
truyền đến ngày nay bắt nguồn từ đâu? Những bài kinh này 
có từ thời Đức Phật tại thế, khoảng 2500 năm về trước. 
Một thời gian ngắn sau khi Đức Phật nhập diệt, một cuộc 
kết tập kinh điển đã diễn ra tại thành Vương Xá (Rãjagaha) 
để kiểm chứng và kết tập Giáo lý theo đúng nguyên gốc 
chính thống. Dưới sự dẫn dắt của vị đại đệ tử của Đức Phật 
là Ngài Mahã Kassapa (Đại Ca diếp), năm trăm vị tỳ kheo 
A La Hán đã thuật lại những bài giảng thuộc tạng Luật, là 
những quy tắc, giới luật tỳ kheo; tạng Kinh, những bài Phật 
thuyết; và tạng Vi Diệu Pháp, là Giáo lý tột cùng về thực tại 
(pháp chân đế). Đợt kết tập kinh điển thứ hai được tổ chức 
một thế kỷ sau tại thành Vesaäli. Việc làm này là cần thiết vì 
có những diễn giải sai lầm về giới luật tỳ kheo của một số 
tu sĩ lầm lạc. Đợt tập kết kinh tạng thứ ba diễn ra vào năm 
268 trước công nguyên tại Pätaliputta. Chính vào dịp này, 
kinh điển truyền thống Nguyên thủy (Theraväda) bằng tiếng 
Pali được biên soạn và tồn tại cho đến ngày nay. Trong 
suốt thời gian này, Giáo pháp được truyền khẩu, cho đến 
khoảng năm 89 trước Công Nguyên thì được chuyển thành 
văn tự tại Sri Lanka. 


Trong cuốn sách này, tôi đã sử dụng một số thuật ngữ 
Päli có thể hữu ích cho những người có ý định đi sâu vào 
kiến thức Phật giáo. Những từ tương đương với ngôn ngữ 
Pali bằng tiếng Anh thì thường không chuẩn xác, do bắt 


10 Con đường đức Phật 





nguồn từ triết học phương Tây và vì vậy, mà ngữ nghĩa có 
phần sai khác so với Giáo lý Đức Phật. Tôi muốn bày tỏ sự 
tri ân sâu sắc đến bà Sujin Boriharnwanaket ở Thái Lan, 
người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc hiểu Giáo lý và đặc 
biệt là trong thực hành Giáo pháp. Tôi cũng muốn bày tỏ 
lòng biết ơn tới “Tổ chức Nghiên cứu và Hoằng dương Phật 
pháp”, tới Alan Weller và chồng tôi, những người đã hỗ trợ 
tôi trong việc biên soạn và in ấn cho ra đời cuốn sách này. 


Cuối cùng tôi muốn cung cấp thông tin về nguồn của 
các đoạn trích từ kinh điển bằng tiếng Anh. Những trích dẫn 
chủ yếu là từ Trường Bộ kinh, Trung Bộ kinh, Tương Ưng 
Bộ kinh và Tăng Chi Bộ kinh. Tôi cũng trích dẫn từ Thanh 
Tịnh Đạo - một Bách khoa Toàn thư về Phật giáo, do ngài 
luận sư Buddaghosa chú giải vào thế kỷ thứ V sau CN. 
Đây chỉ là một vài cuốn trong số những kinh điển mà tôi sử 
dụng. Các kinh sách này đang có tại Hiệp hội Kinh điển Pãii 
(Pali Text Society), số 73 Lime Walk, Headington, Oxford 
OX3 7AD, vương quốc Anh. 

Trong cuốn sách này, tôi có ý định cung cấp một giới 
thiệu ban đầu về Giáo lý Đức Phật và hy vọng rằng dẫn 
nhập này có thể khuyến khích độc giả tìm hiểu kinh điển 
Phật giáo để đào sâu thêm hiểu biết của mình. 


Nina van Gorkom 


lì 





Lời giới thiệu 


Tại sao chúng ta có mặt trên đời này? Tại sao chúng 
ta phải đau khổ? Con người ở mọi thời đại đã hình thành 
những hệ thống triết học để lý giải sự tồn tại của mình, và 
đưa ra giải pháp cho vấn đề khổ đau. Tôn giáo cũng cố 
gắng giải quyết vấn đề khổ đau bằng cách dạy rằng mọi 
người nên có niềm tin vào Chúa trời, và sống theo rời răn 
của Chúa; nhờ đó người ta có thể được hưởng hạnh phúc 
vĩnh cửu trên thiên đàng sau khi chết. Đức Phật đã đưa ra 
câu trả lời của riêng Ngài và là duy nhất cho vấn đề của 
khổ. Ngài dạy rằng nguyên nhân của đau khổ là chính bên 
trong con người, cụ thể là những lỗi lầm và phiền não của 
con người, chứ không phải do ngoại cảnh. Ngài giải thích 
rằng chỉ có hiểu biết sâu sắc về tâm mình và tất cả các hiện 
tượng của cuộc sống mới có thể dẫn đến sự chấm dứt khổ 
đau. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ kinh (Thiên có kệ, 
chương IIl, Tương Ưng Kosala, phẩm thứ ba, §3 Thế gian) 
rằng, vua Pasenadi đã tham vấn Đức Phật tại thành Xá Vệ 
về nguyên nhân của đau khổ. Chúng ta cùng đọc: 


12 Con đường đức Phật 





“Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp ở đời, khi khởi lên 
đưa lại bắt lợi, đau khổ, bắt an trú?” 


“Thưa Đại vương, có ba pháp ở đời, khi khởi lên đưa lại 
bắt lợi, đau khổ, bắt an trú. 


Thế nào là ba? Thưa Đại vương, tham là pháp ở đời, 
khi khởi lên đưa lại bắt lợi, đau khổ, bắt an trú. Thưa Đại 
vương, sân là pháp ở đời, khi khởi lên đưa lại bắt lợi, đau 
khổ, bắt an trú. Thưa Đại vương, si là pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bắt lợi, đau khổ, bắt an trú.” 


Chúng ta không thể thay đổi ngoại cảnh, nhưng thái độ 
bên trong chúng ta đối với những thăng trầm của cuộc sống 
có thể thay đổi. Trí tuệ có thể được phát triển và cuối cùng 
có thê tận diệt hoàn toàn tham, sân và si. Trí tuệ này không 
được phát triển bởi suy đoán về sự thật của đời sống, mà 
được phát triển thông qua kinh nghiệm trực tiếp các hiện 
tượng của cuộc sống như chúng thực là, kể cả các trạng 
thái tâm của chính mình. Đó là Bát Chánh Đạo (con đường) 
mà Đức Phật đã dạy, nhưng cần có thời gian để hiểu được 
làm thế nào phát triển con đường ấy. Đức Phật không phải 
là một vị Chúa trời, không phải là một Đắng cứu thế muốn 
mọi người tuân theo mình mà không đặt câu hỏi về sự thật 
của Giáo lý ấy. Ngài đã chỉ dạy con đường dẫn đến sự hiểu 
biết về sự thật, tuy nhiên, mọi người phải tự mình khám phá 
sự thật và phát triển con đường ấy. Chúng ta đọc bài kinh 


Lời giới thiệu lỗ 





(Trường Bộ Kinh, II, 16) mà Phật thuyết cho vị đệ tử là ngài 
Ẩnanda: 


“Vì vậy, Ananda, hãy là một hải đảo của chính mình, 
hãy nương tựa vào chính mình, không tìm nơi nương tựa 
bên ngoài; lẫy Giáo Pháp là hải đảo của mình, là nơi nương 
tựa của mình, không tìm nơi nương tựa nào khác”. 

Đức Phật giải thích rằng bằng việc phát triển Bát Chánh 
Đạo, ta là nơi nương tựa của chính mình. 


Đức Phật đã tự mình tìm ra con đường dẫn đến sự hiểu 
biết về chân lý mà không cần sự giúp đỡ của một vị thầy 
nào. Tuy nhiên, Ngài không phải là vị Phật duy nhất. Từ vô 
lượng kiếp trước, đã có những vị Phật khác cũng tự mình 
tìm được ra và chỉ dạy cho người khác cách phát triển Bát 
Chánh Đạo. Vị Phật đã thuyết giảng cho chúng ta Giáo lý 
chúng ta biết đến thời nay là Đức Phật Gotama. Tên của 
Ngài là Siddhattha và họ là Gotama. Ngài sống ở thế kỷ thứ 
VỊ trước CN ở miền Bắc Án Độ. Ngài được sinh ra trong 
vườn Lâm Tỳ Ni (nay thuộc Nepal - Lumbini), là con trai của 
vua Tịnh Phạn (Suddhodana), vua của dòng họ Säkyas. 
Mẹ Ngài là hoàng hậu Maya. Ngài kết hôn với công chúa 
Da Du Đà La (Yasodharä) và thụ hưởng một cuộc sống 
vương giả sung túc. Tuy nhiên, trong khi chạy xe ngựa rời 
khỏi khuôn viên hoàng cung với người đánh xe của mình, 
Ngài đã phải đối mặt với các cảnh khổ. Chúng ta đọc trong 


14 Con đường đức Phật 





Trường Bộ kinh (Kinh Đại bổn) rằng Đức Phật liên tưởng 
đến câu chuyện của một vị Phật quá khứ, Đức Phật Vipassi, 
và giải thích rằng tất cả các vị Bồ-tát, các chúng sinh được 
thọ ký trở thành các chư Phật toàn giác, đều có trải nghiệm 
như vậy. Chúng ta đọc thấy rằng, vị Bồ-tát của chúng ta sau 
khi nhìn thấy một người già nua ở trong công viên, liền hỏi 
người đánh xe ngựa của mình điều đó nghĩa là sao. Người 
đánh xe giải thích cho Ngài rằng, người mà Ngài nhìn thấy 
đã về già và rằng, tắt cả mọi chúng sinh đều phải chịu cảnh 
già. Trong một dịp khác, Ngài gặp một người bệnh và người 
đánh xe ngựa giải thích rằng tất cả chúng sinh đều phải 
chịu cảnh bệnh tật. Một dịp khác nữa, Bồ-tát thấy một xác 
chết. Người đánh xe ngựa đã giải thích rằng đó là xác của 
một người đã kết thúc cuộc đời. Chúng ta cùng đọc: 


Khi thấy thây chết, Hoàng tử Vipassi hỏi: “Này khanh, 
sao người ấy được gọi là người đã chết?” - “Tâu Hoàng tử, 
người ấy được gọi là người đã chết, vì nay bà mẹ, ông cha 
hay những bà con ruột thịt khác không thấy người ấy nữa! Và 
người ấy cũng không thấy bà mẹ, ông cha hay những người 
bà con ruột thịt khác”. - “Này khanh, vậy Ta chưa chết rồi có 
bị chết không? Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con 
ruột thịt khác sẽ không thấy Ta chăng? Và Ta sẽ không thấy 
Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con ruột thịt khác 
chăng?” - “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng 
fa tuy nay chưa chết nhưng rôi cũng sẽ bị chết. Phụ vương, 


Lời giới thiệu T 





Mẫu hậu hay những người bà con ruột thịt khác sẽ không 
thấy hoàng tử, và hoàng tử sẽ không thấy Phụ vương, Mẫu 
hậu hay các người bà con ruột thịt khác” - “Này khanh, thôi 
nay thăm vườn ngự uyên như vậy vừa rôi. Hãy cho đánh xe 
trở về cung.” 


Hoàng tử vê trong cung đau khổ, sầu muộn và suy 
nghĩ: “Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Và ai sanh ra cũng phải 
già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như vậy!”. 

Sau khi đức Bồ-tát đã đối mặt với một người già, một 
người bệnh và một xác chết, cảnh tượng thứ tư mà Ngài 
thấy là với một người xuất gia. Bồ-tát hỏi ý nghĩa của việc 
trở thành một người xuất gia, và người đánh xe ngựa trả 
lời rằng, điều đó có nghĩa là dấn thân hoàn toàn cho cuộc 
sống tâm linh, cuộc sống tĩnh lặng, làm việc thiện, sống giới 
hạnh, bất bạo động, và từ ái với tất cả chúng sinh. Đức Bằ- 
tát quyết định rời khỏi cuộc sống trần tục của mình và trở 
thành một người xuất gia. 


Khi ngài còn là một vị Bồ-tát, Đức Phật Gotama đã gặp 
những cảnh tượng giống như Bồ-tát Vipassi. Ngài cũng trở 
thành một người xuất gia sau khi gặp cảnh tượng thứ tư 
nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề đau khổ. Đầu tiên ngài 
tu tập khổ hạnh, nhưng thấy rằng đây không phải là cách 
để tìm ra sự thật. Ngài đã quyết định không tiếp tục thực 
hành khổ hạnh và ngừng tuyệt thực. Vào ngày Ngài sẽ đạt 


16 Con đường đức Phật 





giác ngộ, Ngài đã dùng cháo do cô gái Sujätã dâng cúng. 
Ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã đắc Đạo. Ngài đã chứng 
Tứ Thánh Đế: chân lý về khổ, về nguyên nhân của khổ, 
sự diệt khổ và con đường đưa tới chấm dứt khổ. Ngài đạt 
được giác ngộ ở tuổi ba mươi lăm và đã chỉ dạy con đường 
Bát Chánh Đạo cho những người khác trong suốt bốn mươi 
lăm năm. Ở tuổi tám mươi, Ngài nhập diệt tại Câu Thi Na 
(Kusinär3). 


Giáo lý của Ngài đã được gìn giữ trong kinh điển Phật 
giáo gồm Tạng Luật (giới luật dành cho các tỳ kheo), Tạng 
Kinh (các bài thuyết pháp), và Tạng Vi Diệu Pháp (“thắng 
pháp”). Những kinh sách được viết bằng ngôn ngữ Päii 
thuộc về truyền thống Theraväda. Thuật ngữ “Theraväda” 
(Hïnayäna hay Tiểu thừa không còn được sử dụng nữa) có 


=u 


thể được dịch là “Trưởng lão bộ”. Ngoài ra còn có truyền 
thống Mahãyäna (Đại chúng bộ hay Đại thừa) được phát 
triển sau này. Hai truyền thống có thống nhất với nhau ở 
một số điểm của Giáo lý Đức Phật nhưng khác nhau về 
cách thực hành, tức là sự phát triển Bát Chánh Đạo dẫn 
đến sự chứng ngộ chân lý. Người dân ở các nước Thái 
Lan, Sri Lanka, Lào, Campuchia và Bangladesh đi theo 
Truyền thống Nguyên thủy. Truyền thống Đại thừa thì được 
truyền vào các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và 
Mông Cổ. 


Lời giới thiệu 17 





Khi giác ngộ, Đức Phật đã hiểu rằng nguyên nhân gây 
ra đau khổ là tham ái. Ngài thấy rằng, khi có sự chắm dứt 
của tham ái sẽ có sự kết thúc đau khổ. Những gì Đức Phật 
dạy đi ngược lại với những gì hầu hết mọi người đang tìm 
kiếm trong cuộc sống. Mọi chúng sinh đều khát khao kinh 
nghiệm những đối tượng dễ chịu và do đó, mong muốn tiếp 
tục có được những đối tượng đó. Đức Phật, sau khi giác 
ngộ, trong một khoảnh khắc đã không nghĩ tới việc truyền 
dạy chân lý mà Ngài đã chứng ngộ khi ở dưới cội Bồ Đề. 
Ngài biết rằng “Pháp”, giáo pháp của ngài về chân lý, sẽ 
rất khó có thể hiểu được bởi những người đang vui thú, 
mê đắm trong ngũ dục. Chúng ta đọc trong Trung Bộ kinh 
(Số 26, Kinh Thánh cầu) rằng, Đức Phật kể lại cho các tỳ 
kheo hành trình tìm kiếm chân lý của Ngài khi còn là một vị 
Bồ-tát, sự giác ngộ và ý định không hoằng pháp của Ngài. 
Chúng ta đọc thấy Đức Phật nói: 


Sao Ta nói Chánh pháp, 
Được chứng ngộ khó khăn? 
Những ai còn tham sân, 
Khó chứng ngộ pháp này. 
Đi ngược dòng, thâm diệu, 
Khó thấy, thật tế nhị, 


Kẻ ái nhiễm vô minh, 


18 Con đường đức Phật 





Không thấy được pháp này. 


Sau đó chúng ta đọc rằng một vị trời là Phạm thiên 
Sahampati đã năn nỉ, cầu xin Đức Phật thuyết pháp. Đức 
Phật dùng Phật nhãn quan sát thế gian và Ngài nhìn thấy 
các chúng sinh với căn cơ khác nhau, một số người trong 
đó không có khả năng tiếp nhận Giáo lý của Ngài và một 
số người có thể chỉ dạy được. Chúng ta đọc thấy Đức Phật 
đã sử dụng ví dụ về các loại hoa sen khác nhau trong hồ 
như sau: 


Như trong hô sen xanh, hô sen hông hay hô sen trắng 
có một số hoa sen xanh, sen hông, hay sen trắng sanh 
ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt 
nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, 
sen hông hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới 
nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen 
xanh, sen hông hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên 
dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm 
ướt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Phật nhãn, Ta thấy có 
hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có 
hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng 
dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái 
sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động 
lỗi làm. 


Vì lòng từ bi Đức Phật đã quyết định thuyết Pháp. Giáo 


Lời giới thiệu 19 





lý của Ngài đi “ngược dòng”, thật thâm sâu và chỉ có thể 
được hiểu được qua nghiên cứu kỹ lưỡng và suy xét cần 
thận. Nhìn chung, mọi người thường mong đợi một cái gì 
đó khác từ Giáo lý của Đức Phật. Ho tin rằng Đức Phật 
đã dạy một phương pháp thiền định để đạt được sự tĩnh 
lặng, hoặc thậm chí những kinh nghiệm phi thường, những 
khả năng thần bí nào đó. Có thể hiểu rằng người ta luôn 
tìm cách thoát khỏi một cuộc sống đầy căng thẳng và khó 
khăn. Tuy nhiên những kinh nghiệm phi thường không thể 
thực sự giải quyết các vấn đề của chúng ta. Cho rằng đích 
đến của con đường Đức Phật là những kinh nghiệm thần bí 
có được bằng thiền định là một quan niệm sai làm về Phật 
giáo. Con đường của Đức Phật không có gì liên quan đến 
thần bí siêu nhiên, nó rất cụ thể và thực tế. Cần phát triển 
hiểu biết về tất cả những gì là thật, về những xấu xa, sai trái 
xuất hiện tự nhiên trong các sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta 
cần phải tự biết mình khi cười, khi khóc, khi đang tham lam 
hay tức giận, chúng ta cần phải biết tất cả các tâm trạng 
khác nhau của mình. Mọi rắc rối trong cuộc sống đều do 
phiền não gây ra. Chỉ thông qua hiểu biết mới có thể tận 
diệt hoàn toàn được các phiền não. Thấu hiểu, biết và thấy 
được nhắn mạnh nhiều lần trong Giáo lý Đức Phật. 

Một số người có cảm nhận rằng, để phát triển hiểu 
biết về tâm trí, người ta nên giã từ cuộc sống hàng ngày và 
ngồi yên tại một nơi tĩnh mịch. Có vẻ rằng khi một người 


20 Con đường đức Phật 





độc cư như vậy, sẽ không có giận dữ hay ác ý và vì vậy có 
thể phân tích các trạng thái tâm một cách dễ dàng hơn. Tuy 
nhiên, vào những lúc như vậy, có thể có sự dính mắc với 
sự tĩnh lặng, và khi có dính mắc, sẽ không có sự phát triển 
hiểu biết. Kinh điển có nói đến những người có thể phát 
triển sự an tịnh bằng cách tập trung vào một đề mục thiền. 
Họ rất thuần thục, họ biết phương pháp đúng để đạt được 
an tịnh - là một trạng thái tâm thiện. Tuy nhiên, thông qua 
sự phát triển an tịnh, phiền não không được tận diệt mà chỉ 
tạm thời bị đè nén. Đức Phật dạy con đường phát triển trí 
tuệ, dẫn đến việc tận diệt hoàn toàn những gì là ô nhiễm, 
phiền não. Để đạt được mục tiêu, không có cách nào khác 
là phát triển hiểu biết tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. 


Chúng ta không thể mong đợi có thể sớm tận diệt được 
phiền não vì nó đã ăn sâu, bén rễ từ quá lâu rồi. Đức Phật, 
trong vô lượng kiếp khi còn là một vị Bồ-tát, đã phát triển 
hiểu biết về các hiện tượng của cuộc sống. Chỉ trong kiếp 
sống cuối cùng của Ngài, tại thời điểm đạt giác ngộ thì tất 
cả các phiền não mới được tận diệt. Vậy thì sao chúng ta 
có thể mong đến được đích chỉ trong một thời gian ngắn? 


Đức Phật dạy con đường dẫn tới diệt trừ phiền não. 
Phiền não không thể được tận diệt bởi các nghỉ lễ hoặc cầu 
khấn. Cách diệt trừ chúng nằm ở bên trong chúng ta, cụ thể 
là sự hiểu biết về tất cả các hiện tượng danh và sắc (tâm 


Lời giới thiệu 3 





và vật chất) của đời sống mỗi người. Đức Phật đã dạy rất 
rõ phiền não là gì. Nó không hoàn toàn giống với những gì 
vẫn được gọi là “tội lỗi”. Bởi tội lỗi thường có nghĩa là một 
hành động, lời nói hay ý nghĩ bắt thiện ở mức độ rất thô 
tháo. Theo Giáo lý Đức Phật thì phiền não có nhiều mức 
độ, kể cả những mức độ vi tế của bất thiện. Thuật ngữ “bất 


- „ 


thiện” chỉ những gì vô ích, không lợi lạc, bao hàm mọi cấp 


^ ” ^ ” 


độ phiền não. “Bất thiện” và “Thiện” là những thuật ngữ 
tương đương với từ “akusala" và “kusala” trong ngôn ngữ 
Pãli. Nếu ai đó nhìn ở góc độ tội lỗi thì sẽ không hiểu rằng 
sự vô minh về các hiện tượng của đời sống là bất thiện, và 
rằng sự si mê, thiếu hiểu biết là có hại, vì nó che lắp không 
cho ta thấy sự thật. Còn nữa, họ sẽ không hiểu được rằng 
ngay cả mức độ dính mắc nhẹ cũng là bất thiện, thậm chí 
là có hại vì nó được tích lũy và sẽ sinh khởi hết lần này đến 
lần khác. 

Khi Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đã chứng ngộ 
Tứ Thánh Đề: Sự thật về khổ (Khổ đé), Sự thật về nguyên 
nhân của khổ (Tập đé), Sự thật về diệt khổ (Diệt đế) và Sự 
thật về Con đường dẫn đến diệt khổ (Đạo Đề). Về khổ đé, 
đây không chỉ đơn thuần là đau khổ gây ra bởi nỗi đau thể 
xác và tinh thần. Chân lý về khổ liên quan đến tắt các hiện 
tượng của đời sống luôn biến đổi, vô thường. Chúng sinh 
rồi diệt ngay lập tức, và vì vậy không thể là nơi nương tựa 
của chúng ta. Khổ ở đây là hàm ý sự bất toại nguyện hiện 


2 Con đường đức Phật 





hữu trong tất cả các hiện tượng của đời sống. Chỉ khi sự 
sinh và diệt của hiện tượng thể xác và tinh thần được trực 
nhận thì người ta mới có thể bắt đầu hiểu được Khổ đề. 


Sự thật về nguyên nhân khổ chính là tham ái. Tham ái 
ở đây không chỉ là dính mắc hay tham ái ở cấp độ mạnh mà 
bao hàm nhiều sắc thái và cấp độ khác nhau. Có sự tham ái 
với màu sắc, âm thanh, mùi, hương vị và các đối tượng xúc 
chạm khả ái, với tất cả những gì được kinh nghiệm thông 
qua năm cửa giác quan. Có sự tham ái được tái sinh. Chính 
tham ái tạo duyên cho sự tái sinh trong những kiếp sống 
mới, kiếp này qua kiếp khác. Tham ái đây chúng sinh vào 
bánh xe luân hồi sinh tử. Không chỉ có kiếp sống hiện tại 
này mà đã có những kiếp quá khứ và sẽ có kiếp sống tương 
lai nữa. Tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần sau. Chừng 
nào còn si mê và dính mắc thì còn duyên cho vòng luân hồi 
sinh tử. Chỉ có trí tuệ, hiểu biết mới có sự giải phóng khỏi 
luân hồi. Khi không còn điều kiện nhân duyên cho sự tái 
sinh thì sẽ không có già, bệnh, chết, và sẽ chấm dứt hoàn 
toàn mọi khổ đau. 


Chân lý thứ ba trong Tứ Thánh Đề là sự diệt khổ, là Niết 
Bàn. Đức Phật đã kinh nghiệm được Niết Bàn (Nibbãna) khi 
Ngài đạt giác ngộ. Rất khó để hiểu Niết Bàn là gì. Niết Bàn 
(được biết đến trong tiếng Phạn là nirvana) không phải là 
một chốn như trên trời hay thiên đường nơi người ta được 


Lời giới thiệu sơ 





hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Theo Giáo lý đức Phật thì có 
những cảnh giới người ta có thể tái sinh do kết quả của 
thiện pháp, tuy nhiên đời sống trên các cảnh giới này cũng 
không trường tồn. Sau khi mãn thọ mạng ở đó thì sẽ có sự 
tái sinh trong cảnh giới khác, do đó vẫn không thể chấm 
dứt đau khổ. Niết Bàn vẫn chỉ là một đối tượng của suy 
tưởng chừng nào chưa được kinh nghiệm trực tiếp. Nó có 
thê được chứng nghiệm khi có hiểu biết viên mãn về tắt cả 
các hiện tượng của đời sống (các pháp hữu vi) sinh khởi do 
điều kiện riêng của chúng và sau đó diệt đi. Các pháp hữu 
vi là vô thường nên là bắt toại nguyện và khổ. Niết Bàn là 
thực tại không do duyên tạo (pháp vô vi), không sinh, không 
diệt và do đó không có khổ, là sự chấm dứt của khổ. Niết 
Bàn là có thật, là một thực tại có thể được kinh nghiệm, 
nhưng chúng ta không thể nắm bắt được pháp vô vi là gì 
khi chưa hiểu được bản chất thật của các pháp hữu vi. 
Niết Bàn không phải là một vị Chúa Trời, không phải là một 
người hay một tự ngã nào đó. Do những ngôn từ phủ định 
thường được dùng miêu tả Niết Bàn, ví dụ như là “chấm 
dứt tái sinh”, nên người ta có cảm giác là Phật Giáo tuyên 
truyền một thái độ tiêu cực đối với cuộc sống. Tuy nhiên, 
thực chất không phải như vậy, mà điều này cần được hiểu 
rằng tái sinh là đau khổ và Niết Bàn là sự kết thúc khổ đau. 
Niết Bàn là tự do khỏi mọi phiền não, và do phiền não là 
nguyên nhân của mọi bất hạnh nên Niết Bàn cần được coi 


24 Con đường đức Phật 





là mục tiêu cao nhất. Chúng ta đọc trong Tương Ưng bộ 
kinh (Thiên Sáu Xứ, Tương Ưng Sáu Xứ, Chương 38, §1, 
Niết Bàn), du sĩ Jambukhàdaka đã đến gặp ngài Xá Lợi 
Phát - đệ tử của Đức Phật và hỏi Ngài Niết Bàn là gì, Ngài 
trả lời như sau: 

“Này Hiển giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 
sỉ, đây gọi là Niễt-bàn” 

“Sự đoạn tận” và “tự do thoát khỏi mọi ham muốn” 
(viễn ly dục) là ý nghĩa của từ Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa 
là kết thúc bám víu vào đời sống và do đó, là sự giải thoát 
khỏi tất cả các hình thức tái sinh trong tương lai, giải thoát 
khỏi tuổi già, bệnh tật và cái chết, giải thoát khỏi mọi đau 
khổ hiện hữu trong đời sống hữu vi. Đức Phật đã chứng 
ngộ pháp vô vi là Niết Bàn khi Ngài đạt được giác ngộ. 
Sự nhập diệt của Ngài là sự chắm dứt hoàn toàn các điều 
kiện cho sự tiếp nối của tiến trình sống. Khi Đức Phật còn 
tại thế, người ta đã hỏi Ngài điều gì sẽ xảy ra sau khi Ngài 
nhập diệt. Ngài giải thích rằng đó là một trong những câu 
hỏi không thể trả lời, những câu hỏi có tính chất suy đoán 
đơn thuần và không dẫn đến đích. Sự nhập diệt của Đức 
Phật không thể gọi là sự tiêu diệt sự sống, và Ngài cũng 
không thể tái sinh ở cảnh giới khác nữa. Nếu còn tái sinh 
thì nghĩa là Ngài đã không đạt được tới sự chấm dứt của 
mọi khổ đau. 


Lời giới thiệu 25 





Diệt khổ, là sự phát triển của Bát Chánh Đạo như Đức 
Phật đã chỉ dạy. Tôi sẽ đề cập đến Bát Chánh Đạo một cách 
sâu rộng hơn trong phần sau của cuốn sách này. Bát Chánh 
Đạo là sự phát triển của hiểu biết về tất cả các hiện tượng 
danh và sắc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Dần dần 
từng chút một, những hiện tượng này có thể được thấy là 
vô thường, khổ và vô ngã. Đức Phật dạy rằng, ở nghĩa tuyệt 
đối, thì không có một con người hay một tự ngã trường tồn 
nào. Những gì thường được cho là một con người chỉ đơn 
thuần là sự kết hợp tạm thời của hiện tượng thân và tâm 
sinh khởi và diệt đi mà thôi. Giáo lý dạy chân lý về “vô ngã” 
thật thâm diệu và rất khó nắm bắt. Giáo lý này là duy nhất 
và không thẻ tìm thấy trong các hệ thống triết học hoặc tôn 


` 
A ( ~}) = 


giáo khác. Chân lý về “vô ngã” sẽ được đề cập ở phần sau 
của cuốn sách. Trước hết cần phải loại bỏ ngã kiến (tà kiến 
về ngã) và sau đó dần dần là các phiền não khác. 


Đã có rất nhiều tỳ kheo, tỳ kheo ni và cư sĩ phát triển 
Bát Chánh Đạo và đã đạt được tới đích, mỗi người trong 
hoàn cảnh riêng của mình. Sự phát triển của Bát Chánh 
Đạo không có nghĩa là ta nên cố gắng buông bỏ ngay lập 
tức tất cả các đối tượng dễ chịu, hay từ bỏ sự sống. Tất cả 
mọi thực tại, bao gồm cả sự dính mắc, cần được hay biết 
và hiểu rõ. Chừng nào còn có điều kiện nhân duyên cho sự 
dính mắc thì nó còn sinh khởi. Sự phát triển trí tuệ không 
thể ép buộc mà phải được thực hiện một cách tự nhiên. Chỉ 


26 Con đường đức Phật 





có như vậy thì trí tuệ, biết và thấy mới dần dần dẫn đến sự 
buông bỏ. Khi một người còn là cư sĩ, người ấy thọ hưởng 
những điều dễ chịu của cuộc sống, nhưng có thể phát triển 
hiểu biết về các thực tại (pháp). Một vị tỳ kheo giữ giới thì 
có một cuộc sống khác, tuy nhiên, điều này không có nghĩa 
là vị ấy đã hết dính mắc đối với các đối tượng dễ chịu. Vị 
ấy cũng cần phải phát triển trí tuệ một cách tự nhiên trong 
hoàn cảnh của mình và tìm hiểu các phiền não của bản 
thân. 

Sự phát triển của Bát Chánh Đạo phải rất từ từ vì đó 
là điều khó khăn và lâu dài, có thể mất nhiều kiếp mới có 
thể đạt tới giác ngộ. Vì sự phát triển của con đường rất khó 
khăn nên có thể có những hoài nghỉ rằng liệu có nên bước 
chân vào con đường này không. Hiểu được tất cả các hiện 
tượng của đời sống là điều hết sức phức tạp, trong đó có 
các trạng thái tâm của chúng ta, và dường như việc diệt 
trừ được hết phiền não là điều không thể. Mong đợi một 
kết quả sớm là vô ích, tuy nhiên, việc bắt đầu khám phá, 
tìm hiểu cuộc sống thực sự là gì thật hữu ích: các pháp là 
vô thường và vì vậy mà bất toại nguyện. Khi chúng ta bắt 
đầu đi trên con đường Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy ra rất 
nhiều sai lầm và thói xấu của bản thân, không chỉ ở dạng 
thô tháo mà ở mức độ vi tế mà có thể trước nay không 
nhận rõ. Trước khi tìm hiểu Phật pháp, các động cơ ích kỷ 
khi làm phước thiện thường khó nhận ra. Khi các động cơ 


Lời giới thiệu Sử, 





không trong sáng nằm sâu xa đẳng sau các hành động của 
chúng ta được phát hiện thì đó chẳng phải là điều lợi lạc 
sao? Không nên trông mong ai đó có thể chuyển hóa nhanh 
chóng nhờ Giáo lý, nhưng với việc biết được cái gì là thiện, 
cái gì là bất thiện, chúng ta sẽ trở nên trung thực, chân 
thành hơn trong hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. 
Chúng ta sẽ thấy nhiều hơn và rõ ràng hơn sự bất lợi và 
nguy hại của bất thiện pháp và lợi ích của các thiện pháp. 


Đức Phật dạy về tất cả những gì là thật và có thể được 
kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Ngài dạy về cái 
thấy và cái nghe, về tất cả những gì có thể được kinh nghiệm 
qua các giác quan. Ngài dạy rằng, do bởi những gì được 
kinh nghiệm qua các căn (giác quan) nên có tham, sân và sỉ 
sinh khởi. Hầu hết thời gian chúng ta không hiểu biết gì về 
các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, 
ngay khi chỉ mới bắt đầu phát triển trí tuệ, chúng ta cũng có 
thể kiểm chứng được những điều Phật dạy. Cái thấy, cái 
nghe, sự dính mắc, sự giận dữ, lòng quảng đại và từ ái là 
thực với tất cả mọi người. Không cần phải đặt tên cho cái 
vốn là thực với tất cả mọi người là “đạo Phật”. Khi chúng ta 
bước vào tìm hiểu những gì Phật dạy thì dần dần sẽ loại bỏ 
được vô minh về bản thân và thế giới xung quanh. 


Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ kinh (Thiên Sáu Xứ, 
Tương Ưng Sáu Xứ (d), Năm mươi kinh thứ ba, 111, 


28 Con đường đức Phật 





Tuệ tri): 


Bởi không thắu hiểu, bởi không hiểu biết, không buông 
bỏ, không thu thúc căn mắt, người ta không thể tận diệt 
khổ đau. Bởi không thấu hiếu... tai... mũi... lưỡi... thân... ý... 
người ta không thể tận diệt khô đau. Nhưng nhờ thấu hiểu, 
bằng trí tuệ, bằng cách buông bỏ, bằng thu thúc các căn 
mắt... mũi... lưỡi... thân... ý... người ta có thể tận diệt khỗ 
đau. 


Này các Tỷ-kheo, do vì không thắng tri, không liễu trí, 
không ly tham, không từ bỏ mắt nên không thê đoạn tận khổ 
đau... tai... mũi... lưỡi... thân... Do vì không thắng tri, không 
liễu tri, không ly tham, không từ bỏ ý nên không thê đoạn 
tận khỗ đau. Nhưng do thắng trí, liễu tri, ly tham và từ bỏ 
mắt nên có thê đoạn tận khổ đau... tai... mũi... lưỡi... thân... 
Do thắng trí, liễu tri, ly tham và từ bỏ ý nên có thê đoạn tận 
khổ đau. 


Trong đoạn kinh tiếp theo, ta đọc rằng, để tận diệt khổ 
đau thì sắc (đối tượng thị giác), thanh (âm thanh), hương 
(mùi), vị, xúc (đối tượng xúc chạm), và các trạng thái tâm 
phải được hiểu rõ. Đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt 
khổ đau. Đức Phật dạy về các thực tại (pháp chân đề) vì lợi 
ích và hạnh phúc của tất cả chúng ta. 


Đ 





Sự thật về khổ 


Già, bệnh, chết là điều không thể tránh khỏi. Ly biệt 
người thân là điều cũng sẽ xảy đến. Chúng ta đọc trong 
Kinh Tập (Tiểu Bộ Kinh, Chương 3, Kinh mũi tên, vần 574- 
982): 


Sinh mạng của loài Người, 
Ở đời không ai biết, 

Không tướng, nhiều phiên toái, 
Nhỏ nhoi, liên hệ khổ. 
Không có sự gắng nào, 
Khiến sống thoát khỏi chết, 
Sau khi già là chết, 

Pháp hữu tình là vậy. 

Như các trái chín muỗi, 

Có sợ bị rơi sớm, 

Cũng vậy, người được sanh, 


Thường có sợ bị chết. 


30 


Con đường đức Phật 





Như người thợ làm ghè 
Làm chén bát đất sét, 
Cuối cùng, bề tắt cả, 
Mạng sống người là vậy. 
Trẻ tuôi và lớn tuổi, 
Người ngu và kẻ trí, 

Tắt cả đi đến chết, 

Cuối cùng rồi cũng chết. 
Những ai chết chỉ phối, 
Đi qua đến đời sau, 

Cha không cứu được con, 
Hay bà con cứu nhau. 
Hãy xem, các bà con 
Đứng nhìn và than khóc, 
Từng người, đi đến chết, 
Như bò mang đi giết, 
Như vậy, thế giới này 

Bị già chết chi phối, 


Do vậy, bậc nhiêu trí, 


Sự thật về khổ 31 





Biết đời, nên không sầu 
Ai không biết con đường, 
Đường đến và đuờng đi, 
Do không thấy hai ngả, 
Than khóc, không lợi ích. 


Già hay trẻ, người ngu hay kẻ trí, tất cả đều dừng lại 
trước sức mạnh của cái chết, tất cả cuối cùng đều chắm 
dứt bằng cái chết. Sau cái chết, bước sang một cảnh giới 
khác, một người cha không thể giữ lại con trai hay quyến 
thuộc của mình. Hãy nhìn xem! Trong khi những người thân 
đứng nhìn và khóc lóc thì lần lượt từng sinh mạng bị kéo đi 
như con bò bị lôi vào lò mổ. Theo lối ấy thế gian bị chỉ phối 
bởi cái chết và hư hoại. Thế nhưng người trí thì không đau 
buồn vì đã thấy được bản chất của thế gian là gì. 


Đức Phật đã an ủi những kẻ đã phải chịu đựng sự mắt 
mát người thân bằng cách giải thích cho họ rằng sự vô thường 
hiện hữu ở mọi hiện tượng của đời sống. Chúng ta đọc trong 
chú giải Trưỡng Lão Ni Kệ (Phẩm X, Tập Mười kệ) về một 
người phụ nữ tên là Kisä-gotamr, đã hoàn toàn bị suy sụp vì 
đau buồn trước mất mát của đứa con trai. Bà ta đã ôm xác 
con trai gõ cửa hết nhà nọ đến nhà kia để tìm thuốc cứu con. 
Đức Phật bảo bà ta: “Hãy đi đi, vào trong thị trấn và mang 
lại cho ta một hạt giống cải lấy từ gia đình nào chưa từng có 


32 Con đường đức Phật 





người chết”. Người đàn bà này đã không tìm thấy bát kỳ nhà 
nào chưa từng mắt người thân, và ngộ ra rằng tất cả mọi thứ 
là vô thường. Bà đã đi đến chỗ Đức Phật và Ngài nói: 

Với những kẻ trái tim đặt vào con cái và tài sản Bám víu 
vào chúng trong suy nghĩ của mình, Cái chết đến như một 
trận lụt lớn trong đêm, Cuốn đi những ngôi làng đang chìm 
sâu trong giắc ngủ. 


Đức Phật có dạy điều gì mới mẻ không? Chúng ta đều 
biết rằng có sự chia ly và cái chết, rằng tất cả mọi thứ trên 
đời đều là vô thường. Suy nghĩ về vô thường không giúp 
ích nhiều khi một người đang chịu đựng sự mất mát. Đức 
Phật dạy rằng có sự thay đổi trạng thái tâm từ khoảnh khắc 
này sang khoảnh khắc khác, và rằng các đơn vị vật chất 
(sắc) cấu thành nên thân thể cũng biến hoại trong từng 
khoảnh khắc. Ngài dạy phát triển loại tuệ giác kinh nghiệm 
trực tiếp sự sinh khởi và diệt đi của các hiện tượng danh 
và sắc. Bà Kisä-gotamï không chỉ đơn thuần suy nghĩ về sự 
vô thường của đời sống mà đã trực nhận được sự hoại diệt 
từng khoảnh khắc của các hiện tượng danh sắc. Điều này 
đã thay đổi cách nhìn của bà về cuộc sống và khiến bà vượt 
qua nỗi mất mát to lớn của mình. 

Mỗi trạng thái tâm sinh khởi và diệt đi trong từng 
khoảnh khắc (sát-na). Tại khoảnh khắc này chúng ta nói 
những điều tử tế với với người khác, nhưng ở khoảnh khắc 


Sự thật về khổ 33 





tiếp theo thì trạng thái tốt ấy đã biến mắt, và chúng ta có 
thể nổi nóng và giận dữ, thậm chí có thể la hét. Bỗng chốc 
chúng ta dường như biến thành một người khác hẳn. Điều 
này trên thực tế là có thật. Từ ái đã biến mất và sự nóng 
nảy là một trạng thái tâm khác đã sinh khởi. Cái thấy, cái 
nghe, suy nghĩ,... tất cả là những khoảnh khắc khác nhau 
của tâm sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. Chúng sinh khởi 
theo duyên riêng của chúng. Ví dụ như cái thấy phụ thuộc 
vào nhãn căn (mắt) và đối tượng của nó là màu sắc, nếu 
các yếu tố làm duyên này không tồn tại kéo dài thì cái thấy, 
được tạo duyên bởi các yếu tố này, cũng không thể tồn tại 
kéo dài. Mọi thực tại chi phối bởi duyên (các pháp hữu vi) 
đều phải diệt đi. Do khoảnh khắc tâm vừa diệt đi được tiếp 
nối ngay bởi một khoảnh khắc tâm mới, nên dường như có 
một tâm kéo dài mãi. Trên thực tế, cuộc sống của chúng ta 
là sự tiếp nối của các khoảnh khắc tâm sinh diệt liên tục. 
Cả các hiện tượng vật chất cũng vậy, sinh khởi rồi diệt đi. 
Chúng ta biết rằng thân thể cũng bị hoại diệt, có tuổi già và 
cái chết, nhưng điều này chưa đủ để thấy được một cách 
trực tiếp sự diệt đi trong từng khoảnh khắc của các đơn vị 
vật chất cấu thành nên cơ thể. Chúng ta không thể thấy 
được sự diệt đi của chúng ngay sau khi chúng sinh khởi, 
bởi vì các hiện tượng vật chất mới đã thay thế những cái cũ 
vừa diệt đi. Chúng ta có thể nhận thấy đôi khi có cái nóng, 
cái lạnh, cái mềm, cái cứng. Điều này cho thấy có sự thay 


34 Con đường đức Phật 





đổi của các hiện tượng thân. Những gì mà chúng ta gọi 
là chết chóc cũng là các hiện tượng vật chất sinh diệt liên 
tục. Các hiện tượng vật chất cũng phát sinh do duyên riêng 
của chúng. Khi chúng ta khóc, cười, giơ nắm đắm giận dữ, 
đưa tay ra bồ thí, thì có những hiện tượng thân khác nhau 
bị tác động bởi các trạng thái tâm khác nhau. Các hiện 
tượng thân và cả các hiện tượng vật chất bên ngoài cũng 
sinh khởi bởi những duyên riêng của chúng và diệt đi. Khoa 
học cũng cho thấy sự biến đổi trong từng khoảnh khắc của 
các hiện tượng vật chất, nhưng mục đích của Giáo lý Đức 
Phật thì hoàn toàn khác - đó là sự buông bỏ đối với tất cả 


`.) 


các hiện tượng. “Con mắt của trí tuệ” thấy được vô thường 
khác với cái thấy qua kính hiển vi quan sát sự thay đổi của 
từng đơn vị vật chất nhỏ nhất. Tuệ giác trực nhận sự vô 
thường của các hiện tượng trong từng khoảnh khắc cuối 


cùng sẽ dẫn đến sự buông bỏ hoàn toàn. 


Cuộc sống của chúng ta có thể được so sánh như sự 
trôi chảy của một dòng sông. Một dòng sông có vẻ như giữ 
nguyên được trạng thái của nó, nhưng thực ra, dù là một 
giọt nước cũng không thể giữ nguyên khi dòng sông đang 
chảy mãi, chảy mãi như vậy. Cũng tương tự, cái mà chúng 
ta gọi là một “con người" dường như giữ nguyên một tính 
chất cá thể, nhưng thực tế thì chỉ đơn thuần là những tiến 
trình thân và tâm trôi chảy mà thôi. Có thể nhận thấy rằng 
con người có những tính cách khác nhau, tuy nhiên, cái gọi 


Sự thật về khổ 35 





z 
ïý Ã 


là “tính cách” ây cũng là những hiện tượng được quy định 
hay làm duyên bởi các hiện tượng trong quá khứ mà thôi. 
Do đời sống của chúng ta là hàng loạt những khoảnh khắc 
tâm sinh khởi liên tục, các khoảnh khắc quá khứ có thể làm 
duyên cho các khoảnh khắc hiện tại, và khoảnh khắc hiện 
tại lại có thể làm duyên cho các khoảnh khắc tương lai. Có 
những khoảnh khắc thiện và bất thiện trong quá khứ và 
chúng sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của những khoảnh 
khắc thiện và bất thiện trong hiện tại. Những gì chúng ta 
học được ngày hôm nay sẽ không bao giờ mắt đi, những 
khoảnh khắc hiểu bây giờ có thể được tích lũy và trí tuệ có 
thể phát triển bằng cách đó. 


Chúng ta quan niệm cuộc sống tồn tại một thời gian 
dài, kéo dài từ khoảnh khắc sinh ra đến khi chết đi. Nếu 
xét ở góc độ khoảnh khắc sinh và diệt của mỗi thực tại 
thì có thể nói rằng có sinh và tử ở từng khoảnh khắc. Cái 
thấy sinh khởi nhưng không kéo dài mà diệt ngay lập tức. 
Khoảnh khắc tiếp theo có cái nghe, nhưng cái nghe cũng 
vậy, không kéo dài. Suy nghĩ cũng thay đổi mỗi khoảnh 
khắc, luôn có suy nghĩ về nhiều điều khác nhau. Có thể 
thấy rằng chỉ có thể tồn tại suy nghĩ về một thứ, không thể 
nhiều hơn một, tại một thời điểm. Có vẻ như suy nghĩ kéo 
dài nhưng trong thực tế có những khoảnh khắc tâm khác 
nhau tiếp nối cực nhanh. Cảm thọ thay đổi, có cảm giác dễ 
chịu tại khoảnh khắc này, lúc khác có cảm giác khó chịu, 


36 Con đường đức Phật 





và tại thời điểm khác nữa lại là cảm giác thờ ơ. Đức Phật 
dạy rằng những gì vô thường là khổ, trong ngôn ngữ Päii 


2 
KH 


là dukkha [từ Päli được ưa dùng hơn vì từ “khô” không bao 
hàm hết ý nghĩa của đề đầu tiên trong Tứ Thánh Đét|. Cái 
đau của thân và tâm do tính chất thay đổi của sự vật là hình 
thức đau khổ dễ thấy hơn. Khổ đề gắn với tất cả mọi hiện 
tượng vốn vô thường của thân và tâm. Chúng là bất toại 
nguyện là vì ngay sau khi sinh khởi, chúng chỉ tồn tại trong 
một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi rồi diệt mất hoàn toàn. 
Sự thật của khổ rất thâm sâu và không dễ để hiểu. 


Chúng ta đọc trong 7ương Ưng Bộ kinh (Thiên Đại 
Phẩm, Tương ưng Sự Thật, II.Phẩm Chuyển Pháp luân, 
§1 Như Lai Thuyết) rằng Đức Phật ngay sau khi giác ngộ, 
khi Ngài đang ngụ tại vườn nai ở lsapatana gần Vãrãnasi, 
đã thuyết pháp cho một nhóm năm tỷ kheo. Ngài giải thích 
cho họ về Tứ Thánh Đế: Sự thật về Khổ, Sự thật về nguyên 
nhân Khổ, Sự thật về diệt Khổ - là Niết Bàn, và Sự thật về 
Con đường dẫn đến sự diệt Khổ. Chúng ta đọc về khổ như 
sau: 

“Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, 
bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là 
khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.” 

Ngũ Uẫn (tiếng Pali là khandhas) là tất cả các hiện 
tượng vật chất và tâm trong cuộc sống của chúng ta được 


Sự thật về khổ 37 





phân loại thành năm nhóm. Đó là: nhóm các hiện tượng vật 
chất (sắc) và bồn nhóm thuộc tâm (danh) gồm: Thọ, Tưởng, 
Hành (các hoạt động của tâm, bao gồm cả tính chất thiện 
và bất thiện) và Thức. Năm tập hợp này bao trùm tất cả các 
hiện tượng đời sống sinh khởi bởi duyên riêng của chúng 
và rồi diệt đi. Cái thấy là khổ bởi nó sinh và diệt. Màu sắc là 
khổ, cảm thọ dễ chịu cũng là khổ, thậm chí cả những trạng 
thái tâm thiện cũng là khổ vì chúng đều vô thường. 


Có thể có hiểu biết lý thuyết về thực tế rằng tất cả những 
gì có thể được kinh nghiệm đều vô thường và do đó là bất 
toại nguyện và khổ. Tuy nhiên Sự Thật về khổ không thể được 
chứng ngộ chỉ dựa đơn thuần trên cái hiểu lý thuyết như vậy. 
Có thể có suy nghĩ về tính vô thường của vạn pháp trong đời 
sống, nhưng để có thể trực nhận qua kinh nghiệm của chính 
mình về sinh và diệt, về sự biến hoại trong từng khoảnh khắc 
là điều cực kỳ khó khăn. Thông qua phát triển Con đường 
Bát Chánh Đạo, sẽ có lúc có thể có được hiểu biết trực tiếp 
về tính vô thường của vạn pháp và bản chất bắt toại nguyện 
của chúng. 


Tắt cả mọi hiện tượng đều vô thường. Cần có cái hiểu 
chính xác về cụm từ “tất cả” ở đây, nếu không sẽ không thể 
thấy được vô thường và khổ. Chúng ta đọc trong Tương 
Ưng Bộ kinh (Thiên Sáu Xứ, Năm Mươi Kinh thứ nhất, 
Chương 3, §23 Tát cả) rằng Đức Phật đã nói với các tỳ 


38 Con đường đức Phật 





kheo khi Ngài ngự tại Xá vệ (Sävatthi) như sau: 

Mắt và các sắc; tai và các tiễng; mũi và các hương; lưỡi 
và các vị; thân và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, gọi là tắt cả. 


Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Sau khi từ bỏ tắt cả 
này, ta sẽ tuyên bô (một) tắt cả khác”, thời lời nói người ấy chỉ 
là khoa ngôn. 


Và bị hỏi, người ấy không thể chứng minh gì. Và hơn 
nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, như vậy ra ngoài giới vức (avisaya) của người ấy. 


Từ bài kinh này chúng ta thấy rằng Giáo lý của Đức 
Phật rất cụ thể và liên quan đến tất cả thực tại trong cuộc 
sống hàng ngày: 


- Cái thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác qua nhãn căn; 
- Cái nghe kinh nghiệm âm thanh qua nhĩ căn; 

- Cái ngửi kinh nghiệm mùi qua tỷ căn; 

- Cái nếm kinh nghiệm vị qua thiệt căn; 


- Sự kinh nghiệm các đối tượng xúc chạm qua thân 
căn; 


- Sự kinh nghiệm các đối tượng là pháp trần qua ý môn. 


Khi bắt đầu tiếp cận với Giáo lý Đạo Phật, người ta có 


Sự thật về khổ 39 





thể ngạc nhiên khi thấy rằng Đức Phật luôn lặp đi lặp lại về 
các thực tại như cái thấy và cái nghe. Tuy nhiên, cái “tất cả” 
cần được hay biết và tìm hiểu. Chúng ta rất thiếu hiểu biết 
về các hiện tượng danh và sắc. Thông thường, người ta hay 
đắm chìm trong suy nghĩ về những người mình đã thấy hoặc 
lời nói đã nghe; người ta không bao giờ chú ý đến bản thân 
tính chất thấy và tính chất nghe, và thậm chí còn hoài nghi 
về lợi ích của việc này. Bản thân cái nghe và cái thấy không 
thiện và cũng không bắt thiện, nhưng ngay sau cái thấy và cái 
nghe thì mọi phiền não có thể sinh khởi. Mọi khoảnh khắc của 
cuộc sống cần phải được tìm hiểu cặn kẽ để có thể loại bỏ ảo 
tưởng về chúng. 


Có nhiều mức độ hiểu biết về thực tại. Suy nghĩ về 
thực tại và sự vô thường của chúng là cái hiểu lý thuyết 
chứ không phải là trí tuệ trực nhận bản chất của các thực 
tại. Tuy nhiên, hiểu biết về mặt lý thuyết có thể là nền tảng 
cho trí tuệ trực nhận các thực tại xuất hiện trong đời sống 
hàng ngày. 


Khi tìm hiểu kinh điển Phật giáo, chúng ta sẽ học để 
hiểu về các thực tại. Giáo lý Đức Phật gồm Tam Tạng: Tạng 
Luật, Tạng Kinh (những bài Phật thuyết), và Tạng Vi Diệu 
Pháp hay “thắng pháp”. Tạng Luật (Vinaya) là những giới 
luật dành cho các vị tỳ kheo. Tạng Kinh là những bài Phật 
thuyết tại các địa điểm khác nhau, cho những người khác 


40 Con đường đức Phật 





nhau. Tạng Vi Diệu Pháp giảng giải chỉ tiết về tất cả các 
hiện tượng danh và sắc; các yếu tố làm duyên và các hình 
thức tương duyên khác nhau (duyên hệ) giữa chúng. Mặc 
dù khác nhau về mặt hình thức, các Tạng cùng nhằm tới 
một đích đến: tận diệt phiền não qua sự chứng ngộ chân 
lý. Khi nghiên cứu các thực tại khác nhau được giải thích 
chỉ tiết trong Vi Diệu Pháp, ta không nên quên mục đích, 
đó là: phát triển hiểu biết trực tiếp về các thực tại khi chúng 
xuất hiện. Vi Diệu Pháp cũng nằm trong các bài kinh. Bài 
kinh về “Tất cả” được trích dẫn ở trên là một ví dụ về điều 
này. Ý nghĩa sâu xa của kinh điển không thể được hiểu mà 
không có một nghiên cứu cơ bản về Vi Diệu Pháp. Lĩnh vực 
Vi Diệu Pháp rất rộng lớn và chúng ta không thể nắm được 
toàn bộ các nội dung. Tuy nhiên, khi bắt đầu nghiên cứu nó, 
dù là một phần nhỏ, ta sẽ thấy rằng nó có thể hỗ trợ tuyệt 
vời cho hiểu biết về cuộc sống của chúng ta. Một số người 
có hoài nghi về tính xác thực của Vi Diệu Pháp, họ nghỉ 
ngờ liệu đó có đúng là lời dạy của Đức Phật. Khi một người 
nghiên cứu Vi Diệu Pháp, anh ta có thể tự thấy được rằng 
Vi Diệu Pháp dạy về các hiện tượng có thể kinh nghiệm 
ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Vi Diệu Pháp đề cập đến 
cái thấy, đối tượng thị giác, đến tất cả các kinh nghiệm qua 
ngũ quan và ý môn, đến tất cả các phẩm chất thiện, đến tất 
cả các phiền não. Các Tạng khác nhau đều là Giáo lý của 
Đức Phật. 


Sự thật về khổ 4l 





Trong Tương Ưng Bộ kinh (Thiên Sáu Xứ, Tương Ứng 
Sáu xứ, Năm Mươi kinh thứ hai, §53 Vô Minh) nói tới việc 
loại bỏ vô minh. Chúng ta thấy có cuộc đối thoại giữa một 
vị tỳ kheo và Đức Phật về chủ đề này: 


Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế 
nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi? 


Do biết, do thấy mắt là vô thường, vô minh được đoạn 
tận, minh được sanh khởi. Do biết, do thấy các sắc là vô 
thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi... 
nhãn thúc... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khô hay bắt khổ bắt lạc; do biết, do thấy cảm thọ 
ẫy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh 
khởi. 

Cũng tương tự như vậy về các thực tại liên quan đến 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tất cả các pháp này đều cần được 
tìm hiểu để có thể biết chúng như chúng là. 


Có cái thấy, và ngay sau đó có sự dính mắc vào những 
gì được thấy, nhưng hầu hết mọi lúc chúng ta vô minh về 
các hiện tượng này. Ngay cả khi không có cảm thọ lạc về 
những gì được thấy, thì vẫn có thể có sự bám víu. Có sự 
bám víu hết lần này đến lần khác vào cái thấy, đối tượng 
thị giác, cái nghe, âm thanh và vào tất cả những gì có thể 
được kinh nghiệm. Chúng ta không muốn mắt đi thị giác 
hay thính giác, và điều này cho thấy có một sự dính mắc. 


42 Con đường đức Phật 





Chúng ta muốn tiếp tục thấy, nghe và kinh nghiệm tất cả 
mọi đối tượng hiện hữu qua các căn. Những gì được thấy 
hay được kinh nghiệm qua các giác quan khác diệt đi ngay 
lập tức, nhưng chúng ta đã tưởng lầm rằng mọi thứ tồn 
tại kéo dài, ít nhất là trong một thời gian. Do vô minh mà 
chúng ta tiếp tục bám víu. Khi không có được những gì 
mình muốn, khi mắt đi những người thân yêu hoặc những 
thứ mình sở hữu, chúng ta đau buồn hoặc thậm chí là tuyệt 
vọng. Sự dính mắc đó làm duyên cho giận dữ và buồn khổ. 
Khi chúng ta không có được những gì mình thích thì sẽ có 
bất mãn. Tất cả các trạng thái tâm như vậy là các thực tại 
của cuộc sống hàng ngày, thay vì đè nén thì chúng ta có thể 
tìm hiểu chúng khi chúng xuất hiện. Nhờ vậy, đặc tính khác 
nhau của chúng có thể được phân biệt. 


Mỗi hiện tượng có một đặc tính riêng và sinh khởi do 
duyên riêng. Ví dụ, khi đang ở bên người thân hoặc bạn bè, 
chúng ta có thê nhận thấy rằng có những khoảnh khắc tâm 
khác nhau. Có những khoảnh khắc của của sự dính mắc, 
khoảnh khắc có sự bám víu vào những cảm thọ dễ chịu bên 
cạnh người thân yêu. Có vẻ như là chúng ta nghĩ đến hạnh 
phúc của người khác nhưng thực chất chúng ta chỉ đơn 
thuần dính mắc vào hạnh phúc của chính mình. Tuy vậy, 
cũng có những khoảnh khắc chúng ta thực sự nghĩ đến lợi 
ích và hạnh phúc của người khác, không có ích kỷ trong đó. 
Sự dính mắc và lòng vị tha có những đặc tính khác nhau, và 


Sự thật về khổ 43 





sự khác biệt này dần dần được học hỏi khi chúng xuất hiện. 
Việc phân tích các trạng thái tâm dường như khá phức tạp. 
Tuy nhiên, ta có thể sống một cách tự nhiên, thụ hưởng 
những thứ dễ chịu trong cuộc sống và đồng thời phát triển 
hiểu biết hơn về những khoảnh khắc tâm khác nhau sinh 
khởi, bất kể là dính mắc, từ bi, hay rộng lượng. Bằng cách 
đó, có thể có sự hiểu biết chính xác hơn về đặc tính khác 
nhau của các pháp. 


Khi bắt đầu tìm hiểu các hiện tượng khác nhau trong 
cuộc sống của mình, ta sẽ nhận ra mình có quá ít hiểu biết. 
Nhận ra được điều này rất lợi ích, bởi vì đó là sự khởi đầu 
của hiểu biết. Có sự vô minh về các thực tại như cái thấy, 
cái nghe hay suy nghĩ. Người ta không biết chính xác khi 
nào có cái thấy và khi nào có sự dính mắc với những gì 
được thấy. Các pháp sinh khởi và diệt đi rất nhanh chóng. 
Có sự chấp thủ vào các đối tượng được kinh nghiệm nên 
sự sinh và diệt của chúng không được nhận biết. Có vô 
minh về tính chất bất toại nguyện nội tại trong mọi pháp 
hữu vi. Vô minh và tham ái là duyên cho sự tái sinh vào kiếp 
sống mới, để rồi tiếp tục trong luân hồi sinh tử. Khi có tái 
sinh, lại có đau khổ, có già, bệnh và chết. 

Rất khó có thể hiểu được sự thật của khổ, tuy nhiên, 
người ta có thể bắt đầu phát triển thêm hiểu biết về các 
hiện tượng xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đức Phật 


44 Con đường đức Phật 





dạy Pháp để mọi người có thể tìm hiểu tất cả các thực tại. 
Từ “dhamma” có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng theo nghĩa 
rộng nhất thì dhamma - pháp là tất cả những gì có thật, và 
có đặc tính riêng của nó. Cái thấy là pháp, dính mắc (tham) 
là pháp, tức giận (sân) là pháp. Chúng là những thực tại có 
thể được kinh nghiệm bởi tất cả mọi người. Chúng ta đọc 
về cái thấy, về tham hay sân, nhưng khi các thực tại này 
sinh khởi chúng ta có thể học cách phân biệt các đặc tính 
khác nhau của chúng. Kiến thức về thực tại có thể thâu 
được thông qua việc tìm hiểu Vi Diệu Pháp, tuy nhiên, kiến 
thức này cần được áp dụng để cuối cùng có được tuệ giác 
trực nhận các thực tại. Chúng ta chất đầy tham, sân, bủn 
xỉn, kiêu mạn, ganh tị, chúng ta chất đầy phiền não, nhưng 
hiểu biết về tất cả những thực tại này có thể được phát 
triển. Ví dụ, nếu sự khó chịu bị kìm nén thay vì tìm hiểu đặc 
tính của nó khi nó xuất hiện, sẽ không có hiểu biết về cách 
nó hình thành như thế nào. Sẽ không biết được rằng chính 
sự dính mắc làm duyên cho khó chịu. Trí tuệ có thể được 
phát triển về vô số khoảnh khắc dính mắc sinh khởi sau khi 
có cái thấy, cái nghe và các kinh nghiệm khác qua các căn. 
Tất cả các pháp sinh khởi bởi duyên riêng của chúng. 

Sự phát triển trí tuệ trực nhận các thực tại là con đường 
dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Con đường này cần được 
phát triển từ từ và mắt một thời gian dài. Các đặc tính của 
thực tại khác nhau xuất hiện phải được suy xét kỹ lưỡng 


Sự thật về khổ 45 





và hiểu rõ. Nhờ đó, có thể dần thấy được rằng mỗi thực 
tại sinh khởi do duyên riêng của nó. Những gì sinh khởi do 
duyên sẽ phải diệt đi và là vô thường. Sự vô thường của 
các pháp và sự hoại diệt của chúng chỉ có thể được nhận ra 
ở giai đoạn sau của quá trình phát triển trí tuệ. Cuối cùng sẽ 
có thể có sự chứng ngộ trực tiếp rằng tất cả các pháp hữu 
vi sinh diệt là khổ (dukkha). Có nhiều mức độ hiểu biết về 
Sự thật về khổ (Khổ Đế). Khi một người đạt được giác ngộ 
là đã xuyên thấu được Sự thật về khổ, nguyên nhân khổ, sự 
diệt khổ và con đường dẫn đến tận diệt khổ đau. 


46 Con đường đức Phật 





Sự thật về vô ngã 


Tất cả các hiện tượng của đời sống là vô thường và 
khổ. Cái thấy, đối tượng thị giác, cái nghe, âm thanh, cảm 
thọ, sân, tham hay quảng đại đều sinh khởi do duyên riêng 
của chúng và diệt đi ngay lập tức. Không có bản ngã trường 
tồn hay “tự ngã” có thể tạo ra sinh khởi của các hiện tượng 
hoặc kiểm soát chúng. Các thực tại vô thường và khổ là vô 
ngã. 

Chúng ta đọc thấy trong Tương Ưng Bộ kinh (Thiên 
Sáu xứ, Tương Ưng Sáu xứ (a), Phần I, Năm mươi kinh 
thứ Nhất, §1 Vô Thường) rằng Đức Phật khi ngự tại Kỳ Viên 
Tịnh xá gần thành Xá Vệ đã nói với các Tỳ-kheo: 

Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường 
là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật 
quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

Tai là vô thường... Mũi là vô thường... 


Lưỡi là vô thường... Thân là vô thường... Ý là vô thường. 
Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 


Sự thật về vô ngã 47 





cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi”. 

Sau đó chúng ta đọc thấy rằng qua minh sát tuệ, tất cả 
mọi chấp thủ vào các giác quan và tâm sẽ được đoạn tận, 
và kết quả là không có duyên cho sự tái sinh nữa. Các bài 
kinh tiếp theo cũng đề cập điều tương tự liên quan đến sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và pháp. Chúng đều vô thường, khổ 
và vô ngã. 

Chân lý về vô ngã, ngôn ngữ Päli là anattä, là một yếu 
tố quan trọng của Giáo lý Đức Phật. Sự thật này đã được 
thuyết giảng bởi chỉ mình Đức Phật và không thể tìm thấy 
bên ngoài Giáo lý Phật giáo. Những người tiếp xúc với Phật 
giáo lần đầu tiên có thể bị bối rối, thậm chí phản ứng bởi 
sự thật vô ngã. Họ tự hỏi thế giới sẽ ra sao khi không có tự 
ngã, không có người khác. Chúng ta chẳng đang sống cùng 
và vì những người khác sao? Rất khó để nắm bắt sự thật 
vô ngã và ảnh hưởng của nó trong cuộc sống hàng ngày. 


Những gì được gọi bằng ngôn ngữ thông thường là 
“người” hay “tự ngã” chỉ đơn thuần là một sự kết hợp tạm 
thời của các hiện tượng sắc (vật chất) và các hiện tượng 
danh (tâm) tùy thuộc vào nhau. Chúng được phân loại 
thành năm tập hợp (ngũ uẫn), trong ngôn ngữ Pãii gọi là 
khandhas: một nhóm bao gồm tất cả các hiện tượng vật 


48 Con đường đức Phật 





chất (sắc uẩn) và bốn nhóm gồm các hiện tượng tâm (danh 
uẩn): thọ, tưởng, hành và thức. Ngũ uẫn là một tiến trình 
trôi chảy, liên tục hình thành và hoại diệt. Không có gì kéo 
dài, không có gì là trường tồn, không có gì là bất biến trong 
cuộc sống. 


Ngũ uẫn sinh khởi, diệt đi và không trở lại. Ngũ uẫn 
hiện tại không giống với ngũ uẫn quá khứ nhưng chúng 
được tạo duyên bởi ngũ uân quá khứ, và ngũ uẩn hiện 
tại tạo duyên cho ngũ uẫn tương lai. Chúng ta đọc trong 
Trường Bộ kinh (Kinh Potthapada, 52-53), Đức Phật đã giải 
thích cho Citta về ba hình thức ngã chấp: quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Chúng khác nhau, nhưng cái tôi quá khứ sẽ 
tạo duyên cho cái tôi hiện tại và cái tôi hiện tại tạo duyên 
cho cái tôi tương lai. Chúng ta đọc phần Đức Phật giải thích 
điều này bằng một thí dụ: 


Này Ciffa, ví như từ bò cái sanh ra sữa, từ sữa sinh ra 
lạc, từ lạc sanh ra sanh tô, từ sanh tô sanh ra thục tô, từ thục 
tô sanh ra đê hô. Khi thành sữa thời sữa ấy không thuộc lạc, 
không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, không thuộc đê hò, 
chính khi ẫy thuộc sữa; khi thành lạc... khi thành sanh tô... khi 
thành thục tô... khi thành đê hô thời đê hô không thuộc sữa, 
không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, 
chính khi ấy thuộc đề hô. 


Như vậy này Ciftta trong khi có thô phù ngã chấp... Này 


Sự thật về vô ngã 49 





Citta, trong khi có ý sở thành ngã chấp... Này Citta, trong khi 
có vô sắc ngã chấp thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù 
ngã chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy 
thuộc vô sắc ngã chấp. Này Cifta, chúng chỉ là danh tự thế 
gian, ngôn ngữ thế gian, danh xưng thế gian, ký pháp thế 
gian. Như Lai dùng chúng nhưng không chấp trước chúng. 


Chúng ta gọi cái thực chất chỉ là ngũ uẫn với cái tên 
này hay cái tên kia. Mọi người không ai giống ai, mỗi người 
một căn tính. Trong thực tế thì không có gì ngưng đọng 
trong cái mà chúng ta gọi là một người. Ngũ uân hiện tại 
khác với ngũ uẫn quá khứ nhưng nó bắt nguồn từ ngũ uẫn 
quá khứ. Chúng ta đọc trong chú giải cho Những Điểm Dị 
Biệt (Kathävatthu, Chương I, Con người, 33, 34): 


Thông thường người ta gắn cho thân tâm ngũ uẫn 
(danh-sắc) một cái tên, một cái họ. Vì vậy mà danh xưng, 
danh tự, chế định phổ biến này có nghĩa là: “có người đó”. 
Chư Phật có hai loại diễn ngôn, loại mang tính phổ cập, 
chế định và loại mang tính tối hậu. Diễn ngôn liên quan đến 
một chúng sinh, một người, một vị trời, một “Phạm Thiên” 
thuộc vê thuyết giảng chế định, còn những diễn ngôn liên 
quan đến vô thường, khổ, vô ngã, ngũ uẩn, các giới, các 
căn (giác quan) là thuyết giảng về ý nghĩa tột cùng. Một bài 
thuyết giảng về ý nghĩa tột cùng, như một quy luật, quá khó 
đề tiếp cận; do vậy mà chư Phật thuyết giảng bằng diễn 


50 Con đường đức Phật 





ngôn phổ cập, rôi sau mới đến những bài thuyết vê ý nghĩa 
tối hậu. 

Đắng Giác Ngộ, nhà diễn thuyết xuất chúng nhất trong 
các nhà diễn thuyết, đã nói về hai sự thật, đó là sự thật chế 
định và sự thật tột cùng, không có sự thật thứ ba. Trong đó, 
phần thuyết giảng phổ biến cho đại chúng là sự thật theo 
nghĩa chế định. Phần thuyết giảng về thực tại tối hậu là sự 
thật về bản chất của mọi sự vật hiện tượng. 


Trước khi học Giáo lý Phật giáo chúng ta chỉ biết đến 
sự thật chế định: sự thật của thế giới gồm con người và 
động vật, thế giới của các cá nhân, tự ngã. Thông qua Giáo 
lý Đức Phật chúng ta học về sự thật tối hậu: các hiện tượng 
danh và sắc vô thường. 


Sự thật về vô ngã là chân lý tối hậu. Nó sâu sắc và khó 
thâm nhập. Chân lý này được dạy bằng những ẩn dụ trong 
kinh điển Phật giáo và trong chú giải. Luận sư xuất chúng 
Buddhaghosa , trong cuốn Thanh Tịnh Đạo, đã minh họa 
sự thật về vô ngã thông qua những ẩn dụ từ kinh điển Phật 
giáo. Thanh Tịnh Đạo là phần trình bày toàn diện về Giáo 
lý của Đức Phật dựa trên các chú giải cổ và truyền thống 
của các tỳ kheo ở Sri Lanka, được trước tác vào thế kỷ thứ 
năm sau C.N. Ngài Buddhaghosa giải thích rằng khi một 
người suy nghĩ về một tổng thể tâm và thân thì thường bám 
vào khái niệm về con người, nhưng khi cái “tổng thể” (khối) 


Sự thật về vô ngã 5] 





này được xem như các yếu tố khác nhau có tính chất vô 
thường, thì người ta không còn nhận thức về một “tự ngã” 
(thực thể/cái tôi) nữa. Chúng ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo 
(XVII, 25, 26): 


Như bộ phận quy tụ 

Tên “xe” được nói lên 
Cũng vậy, uẫn quy tụ 
Thông tục gọi “chúng sinh”. 


Một lần nữa, người ta nói đến điều này: “Cũng như khi 
một không gian được bao bọc bằng gỗ, dây leo, cỏ và đắt 
sét thì có khái niệm về một ngôi nhà, tương tự như vậy, khi 
một không gian bao bọc bằng xương và gân, thịt và da thì 
khái niệm “thân” được hình thành." [Xem Trung Bộ Kinh, 
bài số 28]. 

Ngoài ra trong Thanh Tịnh Đạo (Chương XVIII, 28) có 
ghi: 

Vì vậy, trong hàng trăm bài kinh chỉ có danh-sắc được 
đê cập, không phải một con người, một cái ngã. Vậy nên, 
như khi các bộ phận cấu thành như: trục, bánh xe, khung, 
cột, vv. được sắp đặt theo một trình tự nhất định nào đó thì 
có ra danh từ thông dụng là “xe”, nhưng theo nghĩa cùng 
tột, khi xem xét đến từng bộ phận thì không có “xe”. Cũng 
như thế, khi các bộ phận cấu thành của ngôi nhà như keo, 
vv... được sắp đặt đề bao bọc không gian theo một lỗi nhất 


B5 Con đường đức Phật 





định nào đó thì có ra danh từ là «nhà”. Tuy nhiên, theo 
nghĩa tột cùng thì cũng không có gì gọi là “nhà”. Khi có năm 
uẩn làm đối tượng chấp thủ thì có ra danh từ “chúng sinh”, 
“con người”, nhưng theo nghĩa tuyệt đối, khi mỗi bộ phận 
cầu thành được xem xét thì không có tự ngã nào làm cơ sở 
cho ý niệm “tôi”, “ta”; theo nghĩa tối hậu, chỉ có danh và sắc 
mà thôi. Cái thấy của một người nhìn nhận theo cách này 
được gọi là chánh kiến. 

Nếu cuộc sống được xem như tồn tại chỉ trong một 
khoảnh khắc thì sẽ dễ dàng hơn để hiểu sự thật về vô ngã. 
Trong Đại Nghĩa Tích (Mahä-Niddesa, Tiểu Bộ kinh, số 6, 
Hoại diệt), Đức Phật đã giải thích cuộc sống là cực kỳ ngắn 
ngủi. Ở nghĩa tột cùng thì nó chỉ kéo dài trong một khoảnh 
khắc tâm (sát-na tâm). Mỗi khoảnh khắc tâm sinh khởi và 
diệt đi hoàn toàn và được tiếp nối bởi khoảnh khắc kế tiếp 
hoàn toàn khác biệt. 

Chúng ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo (XX, 72) có trích 
dẫn từ Đại Nghĩa Tích về ngũ uẫn là vô thường: 


Không có kho chứa các pháp đã hoại diệt 
Cũng không có sự tôn trữ các pháp trong tương lai, 
Các pháp sinh, trụ như hạt cải trên đầu kim 


Sự tan rã của chúng đã được báo trước từ lúc sinh 
khởi, 


Sự thật về vô ngã 53 





Các pháp hiện hữu hoại diệt không lẫn với các pháp 
quá khứ, 

Chúng không từ đâu đến, rồi tan rã, không biết đi đâu 

Thoạt đến thoạt đi, như ánh chớp trên bầu trời. 


Người ta quen nghĩ đến một tự ngã (cái tôi) điều phối 
tất cả những kinh nghiệm khác nhau qua các căn và ý môn; 
một tự ngã có thể đồng thời thấy, nghe và suy nghĩ, tuy 
nhiên trên thực tế thì trong một khoảnh khắc chỉ có thể có 
một tâm (citta) kinh nghiệm một đối tượng. Tại một khoảnh 
khắc, cuộc sống là cái thấy, ở khoảnh khắc khác, cuộc sống 
là cái nghe, và tại khoảnh khắc khác nữa, cuộc sống là 
suy nghĩ. Mỗi khoảnh khắc của đời sống sinh khởi bởi các 
duyên riêng của chúng, chỉ tồn tại trong một khoảng thời 
gian cực ngắn và rồi diệt đi. Cái thấy sinh khởi tùy thuộc 
vào nhãn căn, vào màu sắc và các nhân tố khác. Nó tồn 
tại chỉ trong một khoảnh khắc và sau đó biến mất. Cái thấy 
sinh diệt cực nhanh nhưng sau đó lại có những khoảnh 
khắc của cái thấy khác và điều này gây sự hiểu lầm rằng 
cái thấy kéo dài. Tuy nhiên, cái thấy của khoảnh khắc này 
khác với cái thấy vừa qua. Màu sắc xuất hiện tại thời điểm 
này khác với màu sắc vừa qua. Làm sao có thể có một tự 
ngã kiểm soát cái thấy hay bắt kỳ thực tại nào khác? Các 
thực tại như tâm từ hay sân hận sinh khởi bởi những duyên 
riêng của chúng, không có tự ngã kiểm soát chúng. Chúng 


54 Con đường đức Phật 





ta muốn nói lời từ ái, nhưng khi có nhân duyên cho sự giận 
dữ thì nó sẽ sinh khởi. Chúng ta có thể tự nhủ với mình là 
sẽ giữ yên lặng, nhưng trước khi chúng ta kịp nhận ra, thì 
những lời giận dữ đã được thốt ra. Đã có sân hận được tích 
lũy trong quá khứ, và đó là lý do nó có thể sinh khởi bất kỳ 
lúc nào. Cơn giận không thuộc về ai cả mà là một thực tại. 
Chúng ta quen đồng hóa mình với các thực tại như sân hận, 
quảng đại, cái thấy hay suy nghĩ, tuy nhiên, chúng ta có thể 
học để hiểu rằng chúng là những hiện tượng tâm (danh 
pháp) sinh khởi do những duyên riêng của chúng. Chúng ta 
quen đồng hóa mình với thân nhưng thân cũng chỉ bao gồm 
những hiện tượng vật chất (sắc pháp) sinh khởi do duyên 
riêng. Các sắc pháp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta; 
già, bệnh và chết cũng không thể ngăn được. Các thực tại 
đến và đi rất nhanh, có thể ví như một tia chớp. Người ta 
không thể dùng bắt kỳ một sức mạnh nào có thể kiểm soát 
một tia chớp, vì nó diệt ngay sau khi kịp nhận ra. Không ai 
có thể kiểm soát được các hiện tượng danh và sắc trong 
cuộc sống của mình. 


Bề ngoài của sự vật hiện tượng khiến ta ảo tưởng, mê 
mờ, không thấy được sự thật là gì: chỉ là những hiện tượng 
thoáng qua ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta đọc trong Chú 
giải kinh Pháp Cú về một vị tỳ kheo suy niệm về một ảo ảnh 
và không thể đạt đến trạng thái giác ngộ. Vị này quyết định 
đến diện kiến Đức Phật và trên đường đi ông nhìn thấy một 


Sự thật về vô ngã 55 





ảo ảnh. Ông ta tự nhủ: “Ngay cả như ảo ảnh này trong mùa 
nóng có vẻ khổng lồ khi nhìn từ xa, nhưng khi lại gân thì 
biễn mắt, kế gì đến cuộc sống này, chẳng có giá trị gì do 
sinh khởi và hoại diệt”. 

Chúng ta đọc thấy rằng ông ta đã suy niệm về ảo 
ảnh này. Sau hành trình dài thám mệt, ông ta xuống sông 
Aciravatï tắm rồi sau đó ngồi bên một thác nước: 


Khi ông ngồi đó quan sát những bọt bong bóng lớn 
phông lên rồi vỡ tan do sức mạnh của nước dội vào đá, ông 
ta tự nhủ: “Sự hiện hữu này cũng được tạo ra và rồi vỡ tan". 
Rồi ông đã lấy nó làm đề mục thiền định. Bậc Đạo sư (Đức 
Phật) đang ngồi trong hương thất, thấy Trưởng lão bèn nói, 
“Này tỳ kheo, là thế đó, cũng giỗng như bọt bong bóng hay 
ảo ảnh là cuộc sống này. Được tạo ra thế nào, chúng ra đi 
như vậy". Bậc đạo sư vừa dứt lời thì đọc bài kệ sau: 


“Kẻ biết rằng thân này như bọt bóng hiểu thấu rằng 
bản chất nó chỉ là một ảo ảnh. 
Người ấy sẽ bẻ cong các mũi tên gắn hoa của Ma vương 
và sẽ đi đến nơi Diêm Vương không bao giờ tìm thấy.” 


Chúng ta đọc thấy rằng, ngay sau khi kết thúc bài kệ, 
vị tỳ kheo liền đắc quả A La Hán. Ma vương đại diện cho tất 
cả những gì xấu xa, là Diêm Vương, Thần Chết. Người đã 
tận diệt mọi phiền não sẽ không tái sinh, sẽ không có già, 


56 Con đường đức Phật 





bệnh và chết, do đó, “Diêm Vương” sẽ không nhìn thấy anh 
ta nữa. 


Cuộc sống giống như một ảo ảnh, chúng ta hết lần này 
qua lần khác bị lừa phỉnh bởi bề ngoài của sự vật. Chúng 
ta tin rằng những gì chúng ta kinh nghiệm có thể kéo dài, 
ít nhất là trong một thời gian, và rằng có một cái ngã kinh 
nghiệm mọi thứ, một chủ thể tồn tại kéo dài. Chúng ta cho 
nhận thức sai lầm của mình là đúng, chúng ta có một cái 
nhìn méo mó về các pháp. Thông qua việc phát triển hiểu 
biết chính xác về các thực tại khác nhau xuất hiện một 
mình tại một thời điểm, cái nhìn méo mó ấy có thể được 
sửa chữa. 


Rất khó để hiểu và chấp nhận rằng bắt cứ điều gì sinh 
khởi đều do duyên riêng của nó và ngoài tầm kiểm soát. 

Mọi người thường muốn kiểm soát cuộc sống của 
mình, nắm số phận mình trong tay. Tuy nhiên, ngay cả trên 
mức độ lý thuyết, người ta hiểu được rằng không thể kiểm 
soát cuộc sống của mình. Người ta không thể kiểm soát cơ 
thể của mình, người ta không thể kiểm soát những khoảnh 
khắc khác nhau của tâm sinh khởi. Ví dụ, khi nếm một chiếc 
kẹo ngon thì ngay lập tức có sự dính mắc vào các vị. Cái 
nếm phát sinh phụ thuộc vào thiệt căn, vào vị tác động lên 
thiệt căn và các duyên khác; sự dính mắc vào cái nếm sinh 
khởi bởi các duyên riêng của nó, bởi sự tích lũy xu hướng 


Sự thật về vô ngã 57 





dính mắc. Các khoảnh khắc tâm khác nhau nối tiếp quá 
nhanh đến đỗi chúng dường như xảy ra đồng thời. Chừng 
nào không có cái hiểu chính xác, thì chúng không thể được 
phân biệt với nhau. Trong thực tế chỉ có một khoảnh khắc 
tâm sinh khởi tại một thời điểm. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ về 
những khoảnh khắc khác nhau của tâm, mỗi tâm phát sinh 
do duyên riêng của chúng. Có người cho tôi một chú gấu 
bông rất to và tôi đặt trên một chiếc ghé. Rất nhiều lần, khi 
tôi đi ngang qua nó vào lúc nhập nhoạng tối thì có những 
khoảnh khắc của sự sợ hãi, trước khi nhận ra rằng đó là 
một chú gấu bông. Cái thấy kinh nghiệm màu sắc hay đối 
tượng thị giác tác động lên nhẫn căn, và sau đó, trước khi 
biết rằng có một chú gấu bông, có rất nhiều khoảnh khắc 
khác của tâm. Có thể có sự sợ hãi đối với những gì được 
nhìn thấy trước khi biết rằng nó là một đối tượng vô hại. 


Có những khoảnh khắc nhận biết, rồi xác định và khi 
nhớ rằng đó chỉ là một món đồ chơi thì nỗi sợ hãi biến mắt. 
Ví dụ này cho thấy, có những duyên khác nhau cho những 
khoảnh khắc khác nhau của tâm sinh khởi. Chúng sinh lên 
bởi những duyên riêng của mình và theo một trình tự cụ 
thể. Chúng sinh và diệt rất nhanh tới mức không có thời 
gian để kiểm soát hay định hướng chúng. Không có tâm 
hay linh hồn vĩnh cửu mà chỉ có những khoảnh khắc tâm 
biến đổi một cách vô cùng nhanh chóng. 


58 Con đường đức Phật 





Không thể tránh được những câu hỏi liên quan đến 
ý nghĩa của sự thật về vô ngã trong cuộc sống. Người ta 
thường có những thắc mắc về sự tồn tại của một ý chí tự 
do. Nếu không có tự ngã, chỉ có những hiện tượng trống 
rỗng xuất hiện và biến mắt, liệu có thể có ý chí tự do, liệu 
người ta có thể có lựa chọn tự do trong những quyết định 
trong cuộc sống? Chẳng lẽ ý chí tự do và tự chủ không phải 
là những yếu tố thiết yếu của đời sống con người hay sao? 
Sự thật về vô ngã dường như ngụ ý rằng toàn bộ cuộc sống 
con người ta đã được định đoạt, thậm chí là tiền định bởi 
các nhân duyên. Câu trả lời là, bản thân ý niệm về ý chí tự 
do đã ngụ ý sự tồn tại của một tự ngã có thể dùng sức mạnh 
để kiểm soát ý chí của mình. Do “tự ngã” không tổn tại, mà 
chỉ đơn thuần có các hiện tượng vô thường sinh khởi do 
duyên nên không có ý chí tự do nào tồn tại độc lập với các 
duyên. Ý chí hoặc mong muốn hành động có thể là thiện tại 
một thời điểm và bắt thiện vào thời điểm khác. Khi có sự 
tức giận thì có tư ý bắt thiện, và nó có thể kích động những 
lời nói giận dữ. Khi có tâm quảng đại thì có tư ý thiện, và nó 
có thể thể thúc đây hành động bó thí. Có thể có sự quyết 
định cho những việc cụ thể, chẳng hạn như phát triển tâm 
từ hay hiểu biết, nhưng không có người quyết định làm điều 
này. Có những khoảnh khắc khác nhau của quyết định phát 
sinh do những duyên khác nhau. Việc một người quyết định 
gì phụ thuộc vào tích lũy thiện hay bắt thiện từ quá khứ, vào 


Sự thật về vô ngã 59 





trình độ học vấn, bạn bè mà người đó kết giao. Người ta có 
thể có cảm giác rằng, nếu tích lũy thiện hay bắt thiện từ quá 
khứ làm duyên cho các hành động từ thân, khẩu, ý trong 
hiện tại, chúng ta sẽ hoàn toàn bất lực trước những nhân 
duyên tích lũy này. Còn gì là ý nghĩa của cuộc sống nếu tất 
cả mọi thứ được định đoạt trước như vậy. Chừng nào còn 
dính mắc vào ý niệm cái tôi thì chúng ta sẽ mãi là nô lệ cho 
nó, không có được tự do. Khi hiểu biết được phát triển, có 
thể loại bỏ sự dính mắc vào một tự ngã, người ta sẽ tự do 
thực sự. Việc phát triển trí tuệ cũng là do duyên, nó được 
tạo duyên bởi những khoảnh khắc của hiểu biết trước đó, 
bởi sự kết giao với các bậc thiện trí thức có thể giảng giải 
Giáo pháp, và bởi sự nghiên cứu Giáo lý Đức Phật. Chúng 
ta nghĩ hay làm gì đều phụ thuộc vào những điều kiện nhân 
duyên vận hành một cách rất phức hợp. Cuốn sách thứ sáu 
của Tạng Vi Diệu Pháp chỉ đề cập đến các điều kiện, duyên 
hệ khác nhau của tất cả các hiện tượng danh và sắc của 
đời sống, nhằm mục đích giúp mọi người có hiểu biết nhiều 
hơn về các duyên hệ này. Ngay cả đến tự do cũng còn phụ 
thuộc vào nhân duyên. Khi hiểu biết về các thực tại càng 
phát triển thì càng ít sự dính mắc vào tầm quan trọng của 
cái tôi (tự ngã), ít sự bám víu vào nhận thức sai lầm về thực 
tại. Cuối cùng mọi phiền não có thể được tận diệt bởi hiểu 
biết đúng, và điều này chẳng phải là tự do tối thượng hay 
sao? 


60 Con đường đức Phật 





Để có thể hiểu được sự thật về vô ngã, cần phải biết 
sự khác biệt giữa những gì là thực theo nghĩa cùng tột và 
những gì là thực theo nghĩa chế định. Rất khó nắm rõ sự 
khác biệt này nên tôi sẽ đề cập vấn đề này một lần nữa 
trong phần sau. Cái thấy, cái nghe, màu sắc, âm thanh hay 
suy nghĩ là thực theo nghĩa tột cùng. Như vậy không có 
nghĩa là chúng là cái gì đó trừu tượng. Mỗi thực tại có đặc 
tính riêng và có thể được kinh nghiệm trực tiếp. Ví dụ, cái 
thấy có đặc tính khác với đặc tính của cái nghe. Những đặc 
tính này không thay đổi, ở người nào cũng vậy. Cái nghe thì 
luôn là cái nghe, cái thấy thì luôn là cái thấy, dù người ta đặt 
tên chúng là gì chăng nữa. Các khái niệm hoặc ý niệm như 
con người, thế giới, động vật... là những thực tại chế định 
mà con người nghĩ ra nhưng không có thực theo nghĩa tột 
cùng. Nghĩ đến những khái niệm như con người hoặc động 
vật thì không nhát thiết là bất thiện; chúng ta có thể nghĩ về 
chúng theo cách thiện hay bắt thiện. Tuy nhiên, chúng ta tự 
lừa dối mình nếu chúng ta cho những khái niệm là có thực. 
Học để biết sự khác biệt giữa các thực tại và khái niệm là 
rất cần thiết, nếu không thì không thể phát triển Con đường 
Đức Phật. 


Chừng nào chưa phát triển tuệ giác đến giai đoạn thấy 
được sinh diệt trong từng khoảnh khắc của các hiện tượng 
danh sắc thì không thể thấy được mọi thứ như chúng là. 
Chúng ta tin rằng cái thấy kéo dài trong một khoảng thời 


Sự thật về vô ngã 61 





gian và những gì được thấy cũng tồn tại kéo dài như vậy. 
Thế gian dường như chật kín người, chúng ta cho rằng 
chúng ta thực sự thấy họ. Thực tế thì cái thấy không kéo dài 
và màu sắc được thầy cũng không tồn tại lâu. Khi chúng ta 
“thấy” người thì giống như xem các hình ảnh chiếu lên một 
màn hình được thay đổi nhanh chóng. Chúng ta “thấy” hình 
ảnh của một người hay một vật, nhưng vẻ ngoài gây lầm 
tưởng. Trên thực tế có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau 
sinh khởi và diệt đi, nối tiếp nhau. Có các tiến trình của cái 
thấy, nhận biết, phân loại, xác định và suy nghĩ. Có vẻ như 
chúng ta thấy một “khối”, hình ảnh của một người, nhưng 
đó thực chất là suy nghĩ được duyên bởi cái thấy, bởi kinh 
nghiệm về những gì được thấy. 


Đức Phật nói về tất cả những gì có thể được kinh 
nghiệm qua các căn và ý môn để giúp mọi người phát triển 
hiểu biết về các thực tại và biết được bản chất của chúng, 
để nhận ra chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Cái thấy là 
một thực tại nhưng không phải là tự ngã, cái nghe là một 
thực tại nhưng không phải là tự ngã, suy nghĩ là một thực 
tại nhưng không phải là tự ngã. 


Một câu hỏi có thể nảy sinh: nếu con người không tồn 
tại thì việc phát triển lòng tốt có ý nghĩa gì, mà lòng tốt 
thì phải hướng tới con người, và việc dẫn thân vào công 
cuộc cải thiện thế giới có ý nghĩa gì? Câu trả lời là biết sự 


62 Con đường đức Phật 





thật về các thực tại không gây trở ngại trong quan hệ với 
mọi người, trong việc thực hành thiện pháp và công cuộc 
dẫn thân vào việc cải thiện thế giới. Phật giáo không tuyên 
truyền một thái độ thụ động đối với thế giới mà ngược lại, nó 
khiến người ta hành động với một thái độ vị tha hơn, thiện 
lành hơn. Chúng ta thường nghĩ về con người một cách 
bất thiện, với những tham, sân, si. Chúng ta dính mắc vào 
hình ảnh của mình và của người khác nữa. Chúng ta xây 
dựng ý niệm về cách mà mọi người phải đối xử với mình. 
Khi ai đó không tương ứng với ý niệm mà ta gán cho họ thì 
chúng ta thất vọng, thậm chí là giận dữ. Dính mắc vào các 
ý niệm, chúng ta tạo duyên cho nhiều loại phiền não như 
ngã mạn, ganh tị, tham lam hoặc sở hữu. Qua Giáo lý Đức 
Phật, chúng có thể học cách suy nghĩ về con người một 
cách đúng đắn, đó là không dính mắc vào những quan niệm 
sai lầm. Khi ta đang ở bên và trò chuyện với mọi người, có 
thể phát triển hiểu biết về thực tại xuất hiện qua các căn và 
ý môn. Việc nhận ra sự thật là không có con người hay cái 
tôi trường tồn, mà chỉ đơn thuần là các hiện tượng thoáng 
qua, không có nghĩa rằng người ta phải trốn tránh công việc 
xã hội. Đức Phật là người rất quan tâm đến người khác, 
Ngài luôn nghĩ đến các môn đệ của mình, luôn vì lợi ích của 
tất cả chúng sinh, nhưng Ngài không có tà kiến về một con 
người hay cái tôi trường tồn. Ngài là tắm gương về lòng từ 
bi, nhẫn nại. Ngài đã đi thăm các tỳ kheo ốm bệnh và chăm 


Sự thật về vô ngã 63 





sóc họ, Ngài đã thuyết Pháp trong suốt 45 năm. Ngài cũng 
khuyến khích mọi người phát triển lòng từ bi đối với những 
chúng sinh khác. Ngay cả khi đã nhận ra sự thật về vô ngã, 
người ta vẫn có thể nghĩ về các chúng sinh, nhưng thay vì 
suy nghĩ với dính mắc, ích kỷ, sẽ có nhân duyên cho suy 
nghĩ thiện thường xuyên hơn, và điều này có lợi cho chính 
mình và người khác. 

Không có thực thể hay cái ngã trường tồn trong sự cấu 
thành của các hiện tượng danh sắc thoáng qua mà ta gọi là 


“con người”. Cũng không có cái “đại ngã” ở bên ngoài. Một 


số người tin rằng những gì chúng ta có thể gọi là “tự ngã” 


2 
~p AĐ®é 


sau khi chết sẽ hòa vào một “đại ngã”, vào một “bản th 
hay vũ trụ. Đây không phải là lời dạy của Đức Phật. Thậm 
chí Niết Bàn, pháp vô vi, cũng không phải là tự ngã. Tắt cả 
các hiện tượng của đời sống do duyên khởi (pháp hữu vi) 
đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thực tại vô vi, Niết Bàn, 
không có đặc tính vô thường và khổ, nhưng có đặc tính vô 
ngã. Chúng ta đọc trong Kinh Pháp Cú (câu 277-279): 

Tắt cả hành vô thường 

Với Tuệ, quán thấy vậy 

Đau khổ được nhàm chán: 

Chính con đường thanh tịnh. 


Tất cả hành khổ đau 


64 Con đường đức Phật 





Với Tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán: 
Chính con đường thanh tịnh. 
Tắt cả pháp vô ngã, 

Với Tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán: 
Chính con đường thanh tịnh. 


Đoạn kinh nói rằng tất cả các pháp đều vô ngã. Niết 
Bàn không phải là một thực tại do duyên khởi, nhưng nó là 
thực, nó là pháp. Vì vậy, khi đoạn kinh nói rằng tất cả các 
pháp đều vô ngã là đã bao gồm cả Niết Bàn. 


Sự phát triển của Bát chánh đạo thực chất là sự phát 
triển của hiểu biết về các thực tại tối hậu: cái thấy, màu sắc, 
cái nghe, âm thanh, của tất cả những gì có thể kinh nghiệm 
qua các căn và ý môn. Người đọc có thể thấy khá buồn tẻ 
khi đọc các bài kinh nhắc đi nhắc lại về các thực tại này. 
Tuy nhiên mục đích của lời thuyết giảng về các thực tại tột 
cùng này là để loại bỏ khái niệm về tự ngã. Trước hết cần 
phải loại bỏ sự dính mắc vào các khái niệm về tự ngã, rồi 
mới có thể loại bỏ các phiền não khác. Khi con người được 
nhìn nhận theo ngũ uẩn, chỉ là các yếu tố sinh diệt, thì sẽ 
có duyên trở nên ít dính mắc hay sân hận với những thăng 


Sự thật về vô ngã 65 





trầm của cuộc sống, những khen - chê, được - mắt, những 
thứ vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng 
ta. Chúng ta đọc bài kinh Ví dụ dấu chân voi (Trung Bộ 
Kinh, bài kinh số 28) rằng, ngài Xá Lợi Phất, đệ tử của Đức 
Phật đã giải thích cho các tỳ kheo về các thực tại theo giới 
(các yếu tố). Ngài giải thích rằng thân thể không nên được 


arH tí ng 


xem như “tôi”, “của tôi” hay “tôi là”. Chúng ta đọc đoạn sau: 


Chư hiên, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ 
trích, chọc tức, nhiễu não tỳ kheo, vị ấy biết rõ như sau: 
“Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này thuộc tai xúc chạm, thọ 
này do nhân duyên, không phải không do nhân duyên, do 
nhân duyên gì? Do nhân duyên xúc”. Vị ấy thấy xúc là vô 
thường, thấy thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, 
thấy hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của vị 
này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy thuộc giới 
đối tượng. 


Chúng ta có xu hướng đỗ lỗi cho người khác khi họ nói 
năng khó nghe, thay vì nhận ra rằng đơn thuần chỉ có âm 
thanh tác động vào nhĩ căn, chỉ là các yếu tố tác động trên 
các yếu tố. Chừng nào còn có dính mắc vào một cái tôi thì 
thực tại không thể được xem là các yếu tố đơn thuần. Bài 
kinh cho thấy rõ lợi ích khi hiểu sự thật về vô ngã. Điều này 
chỉ có thê được hiểu dần dần trong quá trình phát triển hiểu 
biết về các thực tại trong ngũ uẫn. 


66 Con đường đức Phật 





Đức Phật dạy về chân lý vô ngã. Những gì được gọi là 
tâm hay linh hồn không phải là một tự ngã mà là những yếu 
tố tâm thức luôn thay đổi, sinh rồi diệt. Hàm ý của sự thật 
này rất khó nắm bắt. Trước khi biết đến Phật giáo, chúng 
ta coi tâm là cốt lõi và bản chất của con người. Chúng ta 
cho rằng tâm là cái suy nghĩ, ra các quyết định và hoạch 
định cuộc sống của chúng ta. Để hiểu được lời dạy của Đức 
Phật về tâm là vô ngã, cần phải có một kiến thức chỉ tiết 
hơn về tâm. Từ “tâm” dễ gây hiểu lầm do được gắn với một 
số khái niệm nhất định nào đó trong triết học phương Tây, 
nó thường chỉ gắn với suy nghĩ. Tâm, theo Phật giáo, kinh 
nghiệm hoặc hay biết đối tượng, và điều này phải được 
hiểu theo nghĩa rộng nhất của nó. Vì vậy, tôi muốn sử dụng 
thuật ngữ citta trong tiếng Pãli (phát âm là “chi-ta”) hơn. 
Citta có nguồn gốc từ thuật ngữ Päli “cinteti”, là nhận thức 
hay suy nghĩ. Tâm nhận biết đối tượng. 


` ` ` 
" 1 (í ˆ ” ^ ” 


“Tâm hồn”, “tinh hồn” hay “tinh thần” là “các thực tại chế 
định”. Thông qua Phật giáo, chúng ta tìm hiểu về các thực tối 
hậu như tôi đã giải thích trong chương trước. Tất cả các hoạt 
động của tâm mà chúng ta thường gán cho là “tâm chúng 
ta” được thực hiện bởi cifta, nhưng không phải bởi một citta, 
mà nhiều cifta khác nhau. Citta là những khoảnh khắc tâm 
vô thường, sinh và diệt tiếp nối nhau. Cuộc sống của chúng 
ta là những chuỗi citta không gián đoạn. Nếu không có citta, 
chúng ta sẽ không thể tồn tại, chúng ta không thể nghĩ, đọc, 


Sự thật về vô ngã 67 





nghiên cứu, hành động hoặc nói chuyện. Khi chúng ta đi hoặc 
với tay lấy một vật gì đó thì cifta tạo duyên cho các chuyển 
động đó. Chính cifta nhận biết thế giới bên ngoài; nếu không 
có citta thì không gì có thể xuất hiện. Thế giới bên ngoài xuất 
hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. Chúng ta nghĩ về 
những gì được thấy, được nghe hoặc kinh nghiệm qua các 
giác quan khác. Không chỉ có các citta suy nghĩ, mà xen kẽ 
còn có các citta thấy, nghe hay kinh nghiệm các đối tượng 
qua các giác quan khác. Khi chúng ta chạm vào một cái gì đó 
cứng hay mềm, có các cifta kinh nghiệm đối tượng xúc chạm 
qua thân thức, và sau đó có các citta nghĩ về những gì đã 
chạm là một cái bàn hay một chiếc ghé. 


Trước khi chúng ta nghiên cứu Giáo lý của Đức Phật, 
chúng ta không xem tâm như một thực tại có thể thấy hoặc 
nghe. Đức Phật dạy rằng cái thấy và cái nghe cũng là các 
citta. Có rất nhiều loại citta, mỗi citta kinh nghiệm một đối 
tượng. Có citta thấy (nhãn thức) kinh nghiệm một đối tượng 
là đối tượng thị giác (màu sắc). Nó kinh nghiệm đối tượng 
thị giác qua nhãn căn. Nhãn căn là “cửa” cho nhãn thức 
kinh nghiệm đối tượng thị giác. Nhĩ thức (tâm nghe) kinh 
nghiệm âm thanh qua nhĩ căn. Cái thấy và cái nghe là các 
citta hoàn toàn khác nhau, lệ thuộc vào các duyên khác 
nhau. Các citta kinh nghiệm các đối tượng qua các cửa 
giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. Trước 
khi tìm hiểu Giáo lý, chúng ta không chú ý tới cái thấy như 


68 Con đường đức Phật 





là một citta kinh nghiệm đối tượng thị giác qua nhãn môn, 
hoặc chúng ta không chú ý đến cái nghe như một citta kinh 
nghiệm âm thanh qua nhĩ môn. Các cifta, đối tượng và các 
cửa giác quan đều là những thực tại tối hậu mà Đức Phật 
đã dạy. 


Người ta có thể nghi ngờ tính hữu ích của việc biết chỉ 
tiết về các citta, đối tượng và căn môn. Biết rành rọt hơn về 
các hiện tượng đang diễn ra liên tục trong cuộc sống của 
chúng ta là điều quan trọng. Chúng ta không thấy được sự 
thật mà lại tin rằng, các hiện tượng của đời sống là trường 
tồn và chúng là “tự ngã”, hoặc thuộc về một “cái tôi”, và rằng 
chúng ta có thể dùng sức mạnh để kiểm soát chúng. Đức 
Phật dạy rằng chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Những 
đặc tính này không trừu tượng, chúng là thuộc tính của cái 
thấy, nhãn căn, đối tượng thị giác, của tất cả các hiện tượng 
sinh khởi và diệt đi trong từng khoảnh khắc. Do hiểu biết về 
bản chất của những hiện tượng này chỉ có thể phát triển từ 
từ, chúng ta cần bắt đầu tìm hiểu chúng một cách cụ thẻ. 
Theo nghĩa tột cùng, chỉ có danh và sắc. Chừng nào các hiện 
tượng này chưa thể được phân biệt với nhau thì chưa có hiểu 
biết chính xác về chúng. 

Citta thấy, tức là tâm thấy, là một hiện tượng tâm (danh 
pháp), nó kinh nghiệm đối tượng. Nó tùy thuộc vào nhãn 
căn - một hiện tượng vật chất (sắc pháp). Nhãn căn không 


Sự thật về vô ngã 69 





thấy nhưng nó có khả năng tiếp nhận màu sắc để nhãn thức 
có thể kinh nghiệm màu sắc đó. Màu sắc hay đối tượng thị 
giác cũng là một sắc pháp, nó không kinh nghiệm gì cả. Cái 
thấy, cái nghe và các kinh nghiệm thông qua các giác quan 
đều tùy thuộc vào các duyên. Nếu không có cửa giác quan 
thì các đối tượng giác quan khác nhau không thể được kinh 
nghiệm, và do đó cái mà chúng ta gọi là “thế giới bên ngoài” 
không thể xuất hiện. Khi chúng ta ngủ say, không mộng mị, 
thế giới không xuất hiện. Chúng ta không biết cha mẹ hoặc 
bạn bè mình là ai, không biết nơi chúng ta đang sống. Khi 
chúng ta thức dậy, thế giới xung quanh xuất hiện trở lại. 
Chúng ta có thể thực chứng rằng có sự tác động của các 
đối tượng giác quan lên trên các giác quan tương ứng, và 
đó là điều kiện cho việc kinh nghiệm thế giới xung quanh. 
Có citta thấy, citta nghe và citta kinh nghiệm các đối tượng 
giác quan khác, và những kinh nghiệm này tạo duyên cho 
suy nghĩ về thế giới con người và vạn vật. Chúng ta thường 
đắm chìm vào suy nghĩ về con người, sự vật xung quanh 
mà không nhận ra rằng chính citta làm nhiệm vụ suy nghĩ. 
Sẽ không thể có ý niệm về “cái tôi”, cá nhân hay tài sản, 
là các thực tại chế định, nếu như không có các thực tại tối 
hậu như màu sắc, âm thanh và các đối tượng giác quan 
khác, cũng như các citta kinh nghiệm chúng qua các căn 
môn tương ứng. 


Mỗi khoảnh khắc chỉ có một citta kinh nghiệm một đối 


70 Con đường đức Phật 





tượng. Dường như là có nhiều cifta sinh khởi cùng một lúc 
nhưng thực ra không phải như vậy. Các ciftta khác nhau, 
chẳng hạn như cái thấy và cái nghe kinh nghiệm những đối 
tượng khác nhau và lệ thuộc vào các căn môn khác nhau. 
Cái thấy, cái nghe và suy nghĩ là các citta khác nhau khởi 
sinh vào những thời điểm khác nhau. Chúng ta có thể nhận 
thấy rằng cái thấy không phải là cái nghe, chúng là những 
kinh nghiệm khác nhau. Nếu chúng có thể xảy ra cùng một 
lúc thì ta sẽ không thể phân biệt được chúng. Cifta sinh và 
diệt rất nhanh chóng; citta vừa diệt thì ngay lập tức được 
tiếp nối bằng một citta khác. Ta tưởng rằng cái thấy, cái 
nghe có thể kéo dài một khoảng thời gian nhưng thực ra 
chúng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. 


Có nhiều loại citta sinh khởi do các duyên tương ứng 
của chúng. Có các citta thấy, nghe, kinh nghiệm đối tượng 
qua các căn và suy nghĩ về những đối tượng này. Các loại 
citta thấy, nghe, ngửi, nếm hoặc kinh nghiệm đối tượng 
qua thân thức thì không thích, cũng không không thích đối 
tượng, chúng không phản ứng thiện hay bất thiện với các 
đối tượng. Những loại citta này không phải là thiện (kusala) 
hay bắt thiện (akusala). Tuy nhiên ngay sau khi chúng diệt 
đi, có những citta phản ứng thiện hoặc bất thiện với các 
đối tượng được kinh nghiệm qua các căn. Chính vì vậy, có 
những citta thiện, citta bất thiện và citta không thiện cũng 
không bắt thiện. Khi có suy nghĩ thì luôn có citta thiện hoặc 


Sự thật về vô ngã 7Í 





bất thiện. Ngoài ra cũng có các citta thúc đây hành động 
hoặc lời nói tốt hay xấu. Khi chúng ta bố thí, có các tâm 
thiện, kusala citta, với lòng hảo tâm thúc đây hành động bố 
thí. Còn khi chúng ta nói lời nặng nề, thô ác thì có các tâm 
bắt thiện, akusala cifta, với sân hận thúc đầy lời nói đó. 

Các khuynh hướng thiện hoặc bất thiện khác nhau 
được tích lũy từ trước. Chúng được ví như những con vi-rút 
ngủ ngầm nhưng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi có cơ 
hội. Liên hệ với thuật ngữ “tiềm thức” được sử dụng trong 
tâm lý học phương Tây, từ này chỉ một phần của tâm thức 
thông thường không được biết đến nhưng tự biểu hiện, 
trong những giấc mơ chẳng hạn. Từ tiềm thức dễ dẫn đến 
hiểu lầm vì nó hàm ý một cái gì đó tù đọng. Trong thực 
tế, các khuynh hướng được tích lũy không cố định, chúng 
được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. 
Chúng là duyên cho sự sinh khởi của các tâm thiện hoặc 
bắt thiện trong tương lai. Mỗi citta sinh lên và diệt đi, nhưng 
do được tiếp nối bởi cifta kế tiếp không gián đoạn, nên 
quá trình tích lũy có thể tiếp diễn từ khoảnh khắc này sang 
khoảnh khắc khác. 


Có nhiều loại tâm thiện (kusala citta) và tâm bắt thiện 
(akusala citta) khác nhau. Điều quan trọng là tìm hiểu thêm 
về chúng để hiểu được chính mình, hiểu được cách chúng 
ta cư xử trong hành động và lời nói với những người khác 


72 Con đường đức Phật 





như thế nào và cách chúng ta phản ứng đối với các sự việc 
dễ chịu hay khó chịu ra sao. Chính citta thúc đây hành động 
tốt hay xấu. Chúng ta đọc trong Trung Bộ Kinh (số 78, Kinh 
Samanamanèikä) rằng Đức Phật đã thuyết giảng cho người 
thợ mộc tên là Pañcaka về các tâm thiện và bất thiện như 
Sau: 


Và này Thợ mộc, thế nào là bắt thiện giới? Thân nghiệp 
bắt thiện, khẫu nghiệp bắt thiện, nếp sống ác. Những pháp 
này, này Thợ mộc, được gọi là bắt thiện giới. 


Và này Thợ mộc, những bắt thiện giới này sanh khởi 
như thế nào? Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến, 
cân phải trả lời từ tâm sanh khởi. Thế nào là tâm? Tâm có 
nhiêu loại, đa chủng, sai biệt. Tâm có tham, có sân, có si, 
từ đây những bắt thiện giới sanh khởi. 

Đức Phật cũng nói về những thiện giới có nguồn gốc 
từ tâm, là tâm không có tham, sân và si. Do đó, tất cả các 
hành động tà ác thì bắt nguồn từ tâm bất thiện, akusala 
citta, và tất cả hành động thiện lành thì bắt nguồn từ tâm 
thiện, kusala citta. 


Bát thiện có thể được mô tả là một trạng thái tâm không 
lành mạnh, không thiện xảo, đáng chê trách, tội lỗi, không 
lợi ích, mang lại quả xấu. Thiện có thể được mô tả là một 
trạng thái tâm lành mạnh, thiện xảo, không lỗi làm, hữu ích, 
cho quả tốt lành. 


Sự thật về vô ngã 73 





Chúng ta đọc trong đoạn kinh trên rằng tâm rất đa 
dạng, phong phú, khác nhau. Tâm bắt thiện kèm với tham 
hoàn toàn khác với tâm thiện với tính quảng đại (vô tham). 
Vậy tham và vô tham là loại thực tại gì? Liệu chúng là các 
tâm hay là các loại thực tại khác? Chúng là các tâm sở, 
các phẩm chất đi kèm với tâm. Tham là một phẩm chất bắt 
thiện, một phiền não, còn vô tham là một phẩm chát thiện. 
Tâm có thể suy nghĩ, thúc đây hành động hoặc lời nói với 
tham, sân, rộng lượng, từ bi... Chỉ có một tâm tại một thời 
điểm nhưng nó có thể sinh kèm với một số tâm sở và những 
tâm sở này tạo duyên cho tâm trở nên rất đa dạng. Tham 
lam, bỏn xẻn, sân hận, ghen ty, ngã mạn là những tâm sở 
có thể sinh kèm tâm bắt thiện. Sự rộng lượng, tâm từ, tình 
thương hay trí tuệ là những tâm sở thiện có thể đi kèm với 
tâm thiện. Các tâm sở đi kèm với tâm trong nhiều kết hợp 
khác nhau thì cùng sinh và diệt với tâm. 


Chú giải cho cuốn sách thứ nhất của Vi Diệu Pháp, 
Cuốn Chú giải Bộ Pháp tụ (Atthasalini I, Phần II, Chương 
I, 67), có đưa ra ẩn dụ về nhà vua và đoàn tùy tùng. Giống 
như nhà vua không thể đi đâu mà không có tùy tùng, tâm 
không sinh khởi một mình, mà đi kèm với các tâm sở. Do 
các tâm sinh khởi liên tục trong cuộc sống hàng ngày nên 
có thể nói rằng tâm là vương, dẫn đầu trong việc hay biết 
đối tượng, còn các tâm sở hỗ trợ cho tâm. Tâm suy nghĩ, 
chẳng hạn với vô tham, dẫn đầu trong việc biết đối tượng, 


74 Con đường đức Phật 





còn vô tham hỗ trợ tâm suy nghĩ một cách thiện lành. Tâm 
suy nghĩ với ghen ty dẫn đầu việc biết đối tượng, còn sự 
ghen ty hỗ trợ tâm suy nghĩ một cách bắt thiện. 

Trong số các tâm sở bắt thiện đi kèm với tâm bắt thiện, 
có ba tâm sở được gọi là “nhân”, đó là: tham, sân và si. 
Trong số các tâm sở thiện đi kèm với tâm thiện, có ba nhân 
là: vô tham, vô sân và vô sỉ (trí tuệ). Từ “nhân” (gốc, căn) 
được sử dụng trong Giáo lý Đức Phật vì nó là sự hỗ trợ 
vững chắc cho tâm, là một duyên quan trọng, giống như 
gốc rễ của một cái cây vững chắc hỗ trợ cho cây, là phương 
tiện cung cấp nhựa sống thiết yếu cho sự trưởng thành của 
nó. Các gốc bắt thiện như tham, sân và sỉ có thể kết hợp 
với tâm bắt thiện thì có rất nhiều sắc thái và mức độ; chúng 
có thê thô tháo hoặc vi tế hơn. Tham có thể mạnh mẽ đến 
mức thúc đây các hành động xấu như trộm cắp hay nói dối, 
nhưng nó cũng có thể ở mức độ vi tế hơn là không thúc 
đây bất cứ hành động nào. Tham có thể là mong đợi một 
cái gì đó dễ chịu cho bản thân, có thể là ước vọng, thích 
thú, khao khát, yêu thương, sa ngã, ham muốn, chiếm hữu 
hoặc tham lam. Ngay cả khi chúng ta hy vọng người khác 
yêu mến chúng ta, khi chúng ta muốn có danh thơm, tiếng 
tốt thì đã có các tâm bắt thiện bắt nguồn từ tham ái, dính 
mắc rồi. Ví dụ, khi chúng ta tặng quà cho một ai đó thì có 
sự buông bỏ, nhưng cũng có thể có những giây phút hy 
vọng, hay mong đợi được đền đáp lại một cái gì đó. Mong 


Sự thật về vô ngã 75 





đợi ấy được thúc đây bởi dính mắc. Bắt thiện không giống 
với những gì thường cho là tội lỗi hoặc vô đạo đức. Ngoài 
ra, còn có những mức độ dính mắc vi tế hơn không thúc 
đây những hành động xấu nhưng cũng là bát thiện vì chúng 
vô ích, có hại. Chúng được tích lũy trong từng khoảnh khắc 
và do đó khiến cho dính mắc ngày một gia tăng. Tham bắt 
rễ rất sâu nên hiểu biết được các khuynh hướng bắt rễ sâu 
dày của chúng ta là điều quan trọng. Tình cảm là một dạng 
dính mắc mà xã hội không cho là có hại. Người ta quyến 
luyến cha mẹ, thân quyến, con cái và bạn hữu. Tuy nhiên, 
cần hiểu rằng khi có sự quyến luyến, thực chất có sự dính 
mắc với cảm thọ lạc của chính mình, do được ở bên cạnh 
người thương mến. Khi khóc thương một người đã chết, 
có đau buồn được tạo duyên bởi dính mắc vào chính mình. 
Tình cảm tạo duyên cho nỗi sợ mất mát, sân hận và buồn 
khổ. Chúng ta đọc thấy trong Tương Ưng Bộ kinh (Thiên 
Sáu Xứ, Tương Ưng Thôn Trưởng, §11 Bhadra), Đức Phật 
khi ngụ tại Uruvelakappa, đã giải thích cho thôn trưởng 
Bhadragaka rằng sự bám víu là nguyên nhân của đau khổ. 
Bhadragaka nói: 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch 
Thế Tôn! Thật là khéo nói, lời nói này của Thế Tôn: “Phàm 
có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy khởi lên đều lẫy dục làm 
căn bản, lẫy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ!” 


76 Con đường đức Phật 





Bạch Thế Tôn, con có người con trai tên là Ciravàsii, 
sống xa ở đây. Khi giờ nó dậy, bạch Thế Tôn, con cử người 
đi và nói: “Này Ông, hãy đi và hỏi thăm đứa trẻ Ciravàsii” 
Cho đến khi người ấy trở về, bạch Thế Tôn, con ở trong 
tình trạng bồn chôn hôi hộp: “Không biết đứa trẻ Ciravàsii 
có bệnh tật gì không?” 


Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, nếu đứa trẻ 
Ciravàsii của Ông bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị 
chỉ trích, Ông có khởi lên sâu, bị, khổ, ưu, não không? 


Bạch Thế Tôn, nếu đứa con trai Ciravàsii của con bị 
giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh 
mạng bị đổi khác, thời làm sao con không khởi lên sâu, bị, 
khổ, ưu, não được? 


Với pháp môn này, này Thôn trưởng, cân phải hiểu như 
sau: Phàm có khổ nào khởi lên, tắt cả khô ấy đều lẫy dục 
làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. 


Sẽ không thể không tham chừng nào chúng ta chưa 
đạt được giải thoát hoàn toàn. Chúng ta không thể ép buộc 
mình không tham, nhưng nhận ra được khi có tham, ngay 
cả ở mức độ vi tế, và khi có sự buông bỏ là điều lợi ích. 
Có tham khi chúng ta thích ngắm cảnh, đi mua sắm hay trò 
chuyện với bạn bè, thậm chí khi chúng ta đứng dậy để lấy 
một cốc nước. Tham có thể đi kèm với thọ hỷ hoặc thọ vô 
ký (không khổ không lạc). Khi có thọ vô ký thì vẫn có thể 


Sự thật về vô ngã 77 





còn tham, nhưng chúng ta có thể không nhận ra. 


Sân là một nhân bất thiện khác. Sân không thích đối 
tượng nó kinh nghiệm, trong khi tham thì ưa thích đối tượng. 
Sân không thể sinh khởi đồng thời với tham, nhưng nó có 
thể được tạo duyên bởi tham. Sân có nhiều sắc thái và mức 
độ, nó có thể là không hài lòng, thất bại, thất vọng, chán 
nản, buồn bã, sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng, căm phẫn, oán 
giận, ủ ê hay khó chịu. Khổ thọ luôn đi cùng với nhân bắt 
thiện này. Ngay cả khi có một chút cảm giác khó chịu, thì 
cũng có tâm căn sân. Khi chúng ta ghen tị hay keo kiệt, thì 
cũng có tâm có căn sân như vậy. Trong trường hợp ghen ty, 
đố ky, ta không muốn thấy cảnh người khác được hưởng 
những điều dễ chịu, mà chỉ muốn mình có được điều đó. 
Trong trường hợp bỏn xẻn, ta không muốn chia sẻ những 
gì mình có với người khác. Tâm sân có thể dẫn đến hành 
động giết hại, lời nói khiếm nhã, thô lỗ hoặc sự đối xử tệ 
bạc. 

Một nhân bắt thiện nữa là si. Si không giống như định 
nghĩa về thiếu hiểu biết trong ngôn ngữ chế định. Theo 
quan điểm Phật giáo, si hay vô minh có một ý nghĩa đặc 
biệt: đó là thiếu hiểu biết về các đặc tính của thiện và bát 
thiện, về sự thật vô ngã, về Tứ Thánh Đề, nói tóm lại là về 
các thực tại tối hậu. Có nhiều mức độ của si. Sỉ là gốc rễ 
của mọi tội lỗi. Bất cứ khi nào có tâm căn tham và căn sân 


78 Con đường đức Phật 





thì cũng có nhân si. Khi nghe một âm thanh dễ chịu, tham 
có khả năng sinh khởi, khi ấy cũng có si. Khi nghe một âm 
thanh khó chịu, sân có thể sinh khởi và khi ấy cũng có si. Sỉ 
không biết các thực tại sinh khởi và không biết tham và sân 
là bất thiện, si giống như bóng tối hay mù lòa. Khi có sỉ thì 
bản chất của các pháp bị che mờ. 


Ba nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si (trí tuệ) có 
nhiều sắc thái và mức độ. Vô tham có thể là không ích kỷ, 
quảng đại, xả ly hay bình tĩnh. Mỗi tâm thiện đều có nhân 
vô tham. Bất cứ khi nào có tâm thiện, không có tham ở 
khoảnh khắc đó, mà có sự buông bỏ. Mỗi tâm thiện không 
chỉ có nhân vô tham mà còn có nhân vô sân. Vô sân có 
nhiều mức độ: nó có thể là lòng từ bi, sự giữ giới hoặc 
kham nhẫn. Lòng từ bi là hướng về chúng sinh, giữ giới 
và kham nhẫn cũng có thể liên quan đến các tình huống 
và sự vật. Khi nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh thì thường 
có sự khó chịu. Khi thấy được lợi ích của việc giữ giới hay 
kham nhẫn, người ta sẽ không thấy phiền toái vì nhiệt độ 
và không còn phàn nàn. Trí tuệ là nhân thiện thứ ba. Trí tuệ 
không sinh kèm với mọi tâm thiện. Trí tuệ tạo duyên cho 
thiện tâm sinh khởi thường xuyên hơn. Trí tuệ hay hiểu biết 
trong Phật giáo là hiểu biết về các thực tại. Có nhiều mức 
độ trí tuệ, có thể là hiểu biết lý thuyết về các thực tại hay 
hiểu biết trực tiếp về thực tại khi nó xuất hiện. Đó có thể 
là hiểu biết về thiện là thiện, về bất thiện là bất thiện, về 


Sự thật về vô ngã 79 





những hành động tốt hay xấu cũng như quả của chúng, về 
sự thật vô ngã, về Tứ Thánh Đá. Hiểu biết có thể được phát 
triển dần dần. Cái hiểu trực tiếp về các thực tại dẫn đến sự 
tận diệt của các phiền não. 

Khi có tâm thiện thì không có tham, sân hay si đi kèm. 
Tâm thiện thúc đây hành vi và lời nói thiện. Loại tâm nào sinh 
khởi là tùy thuộc vào tích lũy thiện và bắt thiện trong quá khứ. 
Kết giao với bạn tốt hay bạn xấu cũng là một nhân duyên 
quan trọng cho việc sinh khởi của các thiện tâm hay bắt thiện 
tâm. Khi gần gũi với bạn tốt, với bậc thiện trí thức thì có các 
duyên cho thiện tâm sinh khởi thường xuyên hơn. Có nhiều 
bắt thiện tâm sinh khởi hơn thiện tâm do bởi các phiền não đã 
tích lũy, nhưng không được nhận biết. Ví như chúng ta không 
nhận biết được lượng bụi bẩn trên bàn tay cho đến khi rửa 
tay, cũng như vậy, chúng ta không thể biết được lượng phiền 
não cho đến khi hiểu biết về các thực tại được phát triển. 


Tâm kinh nghiệm các đối tượng dễ chịu và khó chịu 
qua ngũ môn và ý môn. Khi kinh nghiệm một đối tượng dễ 
chịu, tham có thể sinh khởi, còn khi kinh nghiệm một đối 
tượng khó chịu, sân có thể sinh khởi. Các đối tượng dễ chịu 
được ưa thích và các đối tượng khó chịu thì không được 
ưa thích là điều tự nhiên. Dường như chúng ta liên tục bị 
chi phối bởi các đối tượng được kinh nghiệm. Đối tượng dễ 
chịu và đối tượng khó chịu là một duyên cho tâm sinh khởi, 
tuy nhiên không có gì nội tại trong bản chất của đối tượng 


80 Con đường đức Phật 





có khả năng quyết định phản ứng đối với đối tượng đó. Việc 
có phản ứng thiện hay bất thiện đối với các đối tượng dễ 
chịu hay khó chịu được kinh nghiệm qua các căn và ý môn 
phụ thuộc vào khuynh hướng tích lũy của mỗi người. Sau 
khi có cái thấy, cái nghe hay kinh nghiệm đối tượng qua các 
căn khác, có thể có “phi như lý tác ý” (chú ý không chân 
chánh) hoặc “như lý tác ý” (chú ý chân chánh) tới các đối 
tượng. Khi có sự chú ý không chân chánh tới các đối tượng 
thì có tâm bắt thiện, còn khi có sự chú ý chân chánh tới các 
đối tượng thì có tâm thiện. Khi một đối tượng dễ chịu xuất 
hiện có thể có tham và trong trường hợp đó thì có phi như lý 
tác ý. Ví dụ, chúng ta chỉ muốn hưởng thụ các đối tượng dễ 
chịu một mình và không định chia sẻ nó với những người 
khác. Trong khi đó, khi có như lý tác ý, chúng ta sẵn sàng 
chia sẻ đối tượng dễ chịu với người khác, khi đó có thiện 
tâm với vô tham. Khi một đối tượng khó chịu xuất hiện, có 
thể sân sinh khởi và như vậy có phi như lý tác ý. Ví dụ khi 
ai đó nói lời thô ác với chúng ta thì hầu hết chúng ta không 
thích và trách cứ người ấy vì đã nói những lời khó chịu. Tuy 
nhiên, sân không nhất thiết phải sinh khởi. Khi nhớ được 
răng người nói lời thô ác ấy đang làm chính bản thân anh ta 
khó chịu, đau khổ thì có thể tình thương sẽ xuất hiện thay 
vì sự giận dữ hay sân hận trong chúng ta. Khi có sự chú 
ý chân chánh thì sẽ có giữ giới và kham nhẫn ngay cả khi 
kinh nghiệm đối tượng khó chịu. 


Sự thật về vô ngã 81 





Có nhiều lợi ích khi tìm hiểu chỉ tiết hơn về các loại tâm 
khác nhau: thiện tâm, bất thiện tâm, và tâm không thiện 
cũng không bắt thiện. Khi không biết về thiện và bắt thiện, 
không thể thấy được sự bắt lợi của bắt thiện và lợi ích của 
thiện. Chúng ta thường mong muốn các đối tượng dễ chịu 
và không ưa thích đối tượng khó chịu. Thông qua Giáo lý 
Đức Phật, người ta biết rằng bất cứ cái gì sinh khởi đều 
do duyên. Đôi khi có duyên cho việc kinh nghiệm các đối 
tượng dễ chịu và đôi khi có duyên cho việc kinh nghiệm 
các đối tượng khó chịu, không ai có thể kiểm soát được 
các tâm sinh khởi. Đối tượng dễ chịu không thể kéo dài và 
do đó dính mắc vào chúng chỉ dẫn đến thất vọng và buồn 
bã. Luôn có tham, sân và sỉ trên các đối tượng được kinh 
nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng ta làm nô 
lệ cho các đối tượng sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. Khi 
sự vô bổ của những mê đắm ấy được nhận ra, sẽ có duyên 
cho sự phát triển hiểu biết về các thực tại trong đời sống. 
Người ta sẽ hiểu rằng có vô số bắt thiện tâm phát sinh khi 
kinh nghiệm đối tượng qua các căn, các bất thiện tâm mà 
trước kia chưa từng nhận thấy. Khi các đặc tính của thiện 
và bất thiện được thấy rõ ràng hơn thì sẽ có nhân duyên để 
phát triển các nhân vô tham, vô sân và trí tuệ. Đó là gốc của 
các thiện tâm dẫn đến sự tiết chế các hành động bắt thiện 
và thúc đây việc thực hành thiện pháp. 


Như chúng ta đã thấy, có rất nhiều loại tâm. Tất cả 


82 Con đường đức Phật 





các tâm có điểm chung là nhận biết đối tượng, tuy nhiên 
chúng khác nhau khi sinh kèm với các tâm sở khác nhau và 
kinh nghiệm các đối tượng khác nhau. Cái thấy luôn kinh 
nghiệm đối tượng thị giác và cái nghe luôn kinh nghiệm âm 
thanh, nhưng phản ứng với đối tượng và suy nghĩ về chúng 
thì ở mỗi người một khác. Ví dụ khi một ai đó nói lời thô ác, 
có cái nghe âm thanh và sau đó là suy nghĩ về ý nghĩa của 
lời nói, về người nói, về các thực tại chế định. Mỗi người 
sống trong thế giới suy nghĩ riêng của mình. Chúng ta phản 
ứng với những gì được kinh nghiệm không chỉ bằng suy 
nghĩ mà còn bằng hành động và lời nói. Tại những khoảnh 
khắc không làm những việc tốt hoặc không phát triển hiểu 
biết, chúng ta suy nghĩ, hành động và nói với các bắt thiện 
tâm. Tâm quyết định hành vi, tâm trong kinh điển được gọi 
là “Chúa tễ của thế gian”. Chúng ta đọc trong Tương Ưng 
Bộ kinh (Thiên Có Kệ, Tương Ưng Chư Thiên, Phẩm Thắng 
VỊI, §2, Tâm) như sau: 

Vật gì dắt dẫn đời? 

Vật gì tự não hại? 

Và có một pháp nào, 

Mọi vật đêu tùy thuộc? 

Chính tâm dắt dẫn đời, 

Chính tâm tự não hại, 

Chính tâm là một pháp, 


Sự thật về vô ngã 83 





Mọi vật đều tùy thuộc. 

Để hiểu được bản chất của cuộc sống của mình và 
người khác, điều cần thiết là hiểu tâm là gì. Để hiểu hơn 
tâm là gì thì cần nhận biết được sự khác nhau giữa sự thật 
chế định (tục đế) và sự thật tối hậu (chân đề). Sự thật chế 
định là sự thật mà chúng ta quen thuộc trước khi tìm hiểu 
Giáo lý Đức Phật; đó là thế giới có tồn tại con người, “tự 
ngã”, sự vật. Còn sự thật tối hậu là các danh và sắc. Tâm là 
hiện tượng tinh thần, chúng kinh nghiệm cái gì đó. Sắc, các 
hiện tượng vật chất, ví dụ như các cơ quan giác quan và 
các hiện tượng vật chất bên ngoài, thì không kinh nghiệm 
gì cả. Tâm có thể kinh nghiệm cả danh và sắc. Các hiện 
tượng sắc và danh của đời sống sinh khởi, tồn tại trong một 
khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi và sau đó diệt đi. Mỗi 
thực tại chân đế có những đặc tính riêng có thể được kinh 
nghiệm trực tiếp khi xuất hiện mà không cần phải suy nghĩ 
về nó. Bằng cái hiểu lý thuyết chúng ta sẽ không biết tâm 
là gì. Chỉ khi có sự phát triển hiểu biết trực tiếp về tâm xuất 
hiện ở khoảnh khắc hiện tại, dù là cái thấy, cái nghe hay 
suy nghĩ, chúng ta mới thực sự hiểu được tâm là gì. Khi sự 
đa dạng của các tâm và các mối duyên hệ của chúng được 
thấy rõ hơn, thì sự thật về vô ngã dần dần sẽ được hiểu 
sâu hơn. Ta sẽ có động lực tìm cách loại bỏ vô minh về các 
thực tại trong cuộc sống của mình, các ngã kiến và tất cả 
các dạng tham, sân và si. 


84 Con đường đức Phật 





Nghiệp và quả của nghiệp 


Có rất nhiều loại tâm. Tâm có thể là thiện, bất thiện 
hoặc không thiện cũng không bắt thiện. Các kinh nghiệm 
ngũ quan như cái thấy hoặc cái nghe thì không thiện cũng 
không bắt thiện, nhưng ngay sau khi chúng sinh khởi và diệt 
đi, có các tâm phản ứng với đối tượng được kinh nghiệm 
theo cách thiện hoặc bất thiện. Thường có nhiều bắt thiện 
tâm với nhân tham, sân và si hơn là những thiện tâm có 
nhân vô tham, vô sân, hoặc cũng có thể có nhân trí tuệ. Các 
bắt thiện tâm có thể thúc đây những hành động xấu (nghiệp 
bắt thiện) còn thiện tâm có thể thúc đây những hành động 
tốt đẹp (nghiệp thiện). Chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh 
(Chương Mười Pháp, Phẩm Janussoni XVII, §8 Do tham 
sân si), Đức Phật đã nói với các tỳ kheo: 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói sát sanh có ba: do nhân tham, 
do nhân sân, do nhân si. Lẫy của không cho, tà hạnh trong 
các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù 
phiếm, tham dục, sân, tà kiễn có ba: do nhân tham, do nhân 
sân, do nhân sĩ. 


Nghiệp và quả của nghiệp 85 





Như vậy, này các Tỷ-kheo, tham là nhân duyên cho 
nghiệp sanh khởi, sân là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, 
sỉ là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, do tham đoạn diệt, 
là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do sỉ đoạn diệt, là 
nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do si đoạn diệt, là nhân 
duyên cho nghiệp đoạn diệt. 


` 
A ^ ” 


Chúng ta đọc vê “nghiệp”. Thuật ngữ Pali gọi là nghiệp, 
trong tiếng Phạn là karma, có nghĩa là hành động hoặc tạo 
tác. Một nghiệp tốt mang lại kết quả dễ chịu và nghiệp xấu 
mang lại một kết quả khó chịu. Quả của nghiệp sớm muộn 
cũng sẽ đến với chúng ta, đây là luật nhân quả, không ai 
có thể làm thay đổi sự vận hành của luật này. Giáo lý Đức 
Phật về nghiệp và quả khó nắm bắt. Nó không phải là một 
giáo điều mà người ta phải chấp nhận. Có thể có cái hiểu 
lý thuyết về nghiệp và quả nhưng chỉ bằng lý thuyết thôi thì 
chưa đủ. Chỉ có hiểu biết trực tiếp về các hiện tượng danh 
và sắc của đời sống thì duyên cho nghiệp tạo quả mới có 
thể được thấy một cách sâu sắc hơn. Do đó chúng ta không 
nên mong đợi rằng nghiệp và quả có thể được hiểu đầy đủ 
khi mới bắt đầu tìm hiểu về chủ đề này trong Giáo lý Đức 
Phật. 

Một hành động được thực hiện trong quá khứ có thể trổ 
quả sau này. Nghiệp có thể được so sánh với một hạt giống 
phát triển thành một cây sẽ cho quả trong tương lai. Cũng 


86 Con đường đức Phật 





vậy, một nghiệp bắt thiện, ví dụ như giết hại, có thể cho một 
kết quả khó chịu như bệnh tật hoặc đau đớn. Một nghiệp 
thiện, ví dụ như hành động bố thí, có thể cho kết quả dễ 
chịu, như thọ hưởng những điều tốt đẹp. Khi nghĩ về một 
việc làm và kết quả của nó, chúng ta thường nghĩ đến một 
hành vi có tác động đến người khác. Để hiểu được nghiệp 
và quả của nghiệp, chúng ta không nên suy nghĩ về thực 
tại chế định, về con người và các tình huống, mà cần hiểu 
về các thực tại tối hậu, các tâm, tâm sở và các sắc, những 
thực tại sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. Chúng ta không 
thể chắc chắn liệu người khác thực hiện nghiệp thiện hay 
không nếu chỉ nhìn từ bề ngoài của sự việc. Chúng ta có thể 
nhìn thấy người khác cho đi đồ đạc, nhưng đó chưa chắc 
đã là thiện pháp bố thí. Việc cho đi đó có thể được thúc đây 
bởi động cơ ích kỷ, và vì thế hành động đó không phải là 
nghiệp thiện. Chính tính chất thiện hay bát thiện trong tư ý 
(cetana) quyết định một nghiệp là thiện hay bắt thiện. Thuật 
ngữ nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện có thể sử dụng với ý 
nghĩa là những việc làm tốt và việc làm xấu, nhưng nói một 
cách chính xác hơn thì nghiệp chính là tư ý thúc đây việc 
thực hiện hành động qua thân, khẩu, ý. Khi chúng ta nói về 
các loại nghiệp thiện và nghiệp bất thiện khác nhau thì nên 
nhớ rằng nghiệp là ý muốn hoặc tư ý, một thực tại là danh 
pháp. Nghiệp là một tâm sở sinh kèm với tâm, nó sinh và 
diệt cùng với tâm. 


Nghiệp và quả của nghiệp 87 





Tại sao một hành động được thực hiện trong quá khứ 
lại cho quả trong tương lai? Nghiệp hay tư ý, sinh kèm với 
tâm khi một hành động tốt hoặc xấu được thực hiện, sẽ diệt 
đi ngay lập tức cùng với tâm. Tuy nhiên, vì mỗi tâm diệt đi 
được tiếp nối bởi tâm kế tiếp, nghiệp có thể được tích lũy 
từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Năng lực của 
nghiệp được chuyển tiếp và khi thời điểm chín muỗi nó sẽ 
trổ quả. Đó là tiến trình nhân quả mà chúng ta đọc trong 
đoạn kinh trích dẫn ở trên. Bài kinh cũng đề cập đến các 
loại bất thiện nghiệp được thực hiện qua thân, khẩu và ý. 
Không phải tâm bắt thiện nào cũng có cường độ của nghiệp 
bắt thiện có khả năng trổ quả. Khi có dính mắc vào hình sắc 
hay âm thanh dễ chịu thì có tâm bất thiện, nhưng không 
phải là nghiệp bất thiện có thể cho quả. Tuy nhiên, dính 
mắc có nhiều mức độ. Nó có thể vi tế hơn hoặc ở mức độ 
thô tháo như tham lam, khát khao tài sản của người khác. 
Khi ai đó có âm mưu chiếm đoạt những gì thuộc về người 
khác, thì có cường độ của nghiệp bắt thiện. Nghiệp thiện là 
tránh làm điều ác (giữ giới), là làm điều lành, như bố thí và 
phát triển tâm trí, ví dụ như tìm hiểu Giáo lý Đức Phật và 
phát triển hiểu biết về các thực tại của cuộc sống chúng ta. 


Những khoảnh khắc hạnh phúc và khổ đau đan xen lẫn 
nhau trong cuộc sống của chúng ta. Các kinh nghiệm đối 
tượng dễ chịu và khó chịu qua các căn không diễn ra ngẫu 
nhiên mà chúng đều có nguyên nhân: nghiệp chính là nhân. 


88 Con đường đức Phật 





Chúng ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ kinh (Chương Tám Pháp, 
Phẩm Từ, §V Tùy Chuyển Thế Giới), Đức Phật đã nói với 
các tỳ kheo như sau: 

“Tám thế gian pháp này, này các Tỷ-Kheo, tùy chuyền 
thê giới. Thê giới tùy chuyên theo tám pháp thê gian này. 
Thê nào là tám? Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng 
và không danh vọng, chỉ trích và tán thán, an lạc và đau 
khổ. Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-Kheo, tùy chuyển 
thê giới. Thê giới tùy chuyên theo tám pháp thê gian này. ” 

Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 

Danh vọng, không danh vọng, 

Chỉ trích và tán thán, 

An lạc và đau khổ, 

Những pháp này vô thường, 

Không thường hằng, biến diệt, 

Biết đúng, giữ chánh niệm, 

Bậc trí quán biến diệt. 

Pháp khả ái, không động, 

Không khả ái, không sân, 

Các pháp thuận hay nghịch, 


Được tiêu tan không còn. 


Nghiệp và quả của nghiệp 89 





Sau khi biết con đường, 

Không trần cấu, không sâu, 

Chơn chánh biết sanh hữu, 

Đi đến bờ bên kia. 

Bậc giác ngộ hoàn toàn có tâm quân bình, an nhiên 
tự tại trước mọi thăng trầm của cuộc sống. Ngài hoàn toàn 
giải thoát khỏi chuỗi nhân quả, không còn tái sinh nữa. 
Chừng nào một người còn nhiều tham, sân và si, người ấy 
còn ham muốn những đối tượng dễ chịu và chối bỏ những 
đối tượng khó chịu. Tuy nhiên, việc kinh nghiệm những đối 
tượng dễ chịu hay khó chịu không thuộc quyền lực của ai 
mà tùy thuộc vào nghiệp tạo quả. Hôm nay còn, ngày mai 
mắt; hôm nay vinh, ngày mai nhục. Lúc này chúng ta khỏe 
mạnh, lúc khác ốm đau, bệnh tật. Việc kinh nghiệm các đối 
tượng dễ chịu hay khó chịu qua các căn không phải là một 
sự thưởng phạt. Khái niệm thưởng phạt bắt nguồn từ ý 
niệm về một đắng tối cao, một vị Chúa Trời có thể phán xét 
hành động của con người. Cội nguồn của việc kinh nghiệm 
các đối tượng dễ chịu hay khó chịu qua các căn nằm trong 
chính chúng ta: đó là nghiệp. Thường xuyên có cái thấy 
và cái nghe, các đối tượng dễ chịu và khó chịu. Cái thấy 
và cái nghe là quả của thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. 
Các quả này sinh khởi chỉ trong khoảnh khắc và sau đó 
diệt đi. Khi chúng ta định nghĩa những gì được thấy hoặc 


90 Con đường đức Phật 





nghe hoặc suy nghĩ về bản chất của đối tượng, thì khoảnh 
khắc của quả đã diệt đi mắt rồi. Khó có thể nói liệu cái thấy 
và cái nghe là quả của nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. 
Nghĩ về những gì được thấy hoặc nghe thì không phải là 
quả; khi có suy nghĩ thì có tâm thiện, hoặc bắt thiện, nhưng 
hầu hết là bất thiện. Để có thê hiểu được các thực tại tối 
hậu của nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta cần phải thật 
chính xác. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái kinh 
nghiệm đối tượng xúc chạm qua thân căn là các tâm quả. 
Phản ứng thiện hay bất thiện của chúng ta với đối tượng 
được kinh nghiệm không phải là quả của nghiệp, mà là tâm 
thiện hoặc tâm bắt thiện. Thiện tâm hoặc bắt thiện tâm có 
thể được gọi là phần chủ động của cuộc sống, bởi chúng 
có thể tạo nghiệp thiện hoặc bát thiện, sẽ dẫn đến kết quả 
tương ứng sau này. Các tâm là quả của nghiệp có thể được 
gọi là phần bị động của cuộc sống. Chúng ta đều phải nhận 
quả dù muốn dù không. 


Tâm sinh khởi bởi những duyên riêng của chúng, ngoài 
tầm kiểm soát. Đôi khi có vẻ như tự bản thân chúng ta có 
thể tạo ra sự thụ hưởng các đối tượng dễ chịu. Tuy nhiên, 
cần phải có những duyên tố thích hợp cho sự thụ hưởng 
các đối tượng dễ chịu, và sự thụ hưởng không thể kéo dài 
như chúng ta muốn. Chúng ta có thể thưởng thức bản nhạc 
dễ chịu bằng cách mở radio, nhưng nghiệp chính là nhân 
của cái nghe, không phải là một tự ngã, cái tôi nào cả. Liệu 


Nghiệp và quả của nghiệp 9] 





chúng ta có khả năng có một chiếc radio hay không cũng 
phụ thuộc vào duyên. Người ta có thể sống trong nghèo đói 
và không thể đủ tiền mua radio. Do nghiệp mà một người 
phải sinh vào một gia đình nghèo khó và sống trong hoàn 
cảnh không dễ chịu. Cũng do nghiệp mà một người được 
sinh vào một gia đình khá giả và sống thoải mái sung túc. 


Để có thể hiểu được việc sinh vào nhàn cảnh hay khổ 
cảnh là quả của nghiệp, chúng ta quay trở lại với khoảnh 
khắc đầu tiên của một kiếp sống. Tâm sinh khởi vào khoảnh 
khắc đầu tiên của cuộc sống chúng ta là tâm tục sinh, hay 
còn gọi là thức tái tục. Tâm này có nhân làm nó sinh khởi, 
và nhân này thuộc về quá khứ, đó là nghiệp. Sự ra đời là 
quả, chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ cũng như thời 
điểm hay nơi chốn được sinh ra. Khoảnh khắc đầu tiên của 
cuộc sống được gọi là tâm tục sinh bởi vì không chỉ có kiếp 
hiện tại mà đã có vô lượng kiếp sống trong quá khứ. Khó có 
thể hiểu rằng nghiệp của quá khứ tạo ra sự ra đời của một 
chúng sinh. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy con người 
sinh ra trong các hoàn cảnh khác nhau, với đặc điểm hình 
dáng khác nhau và năng lực trí tuệ cũng khác nhau. Điều 
này không phải là ngẫu nhiên, mà chắc chắn có các nhân 
duyên cho những khác biệt này. Các nghiệp khác nhau cho 
quả ra đời khác nhau. Trong Tiểu kinh Nghiệp phân biệt 
(Trung Bộ Kinh, số 135) chúng ra đọc thấy Subha hỏi Đức 
Phật rằng cái gì là nhân của những quả dị thục mà con 


92 Con đường đức Phật 





người kinh nghiệm từ khi ra đời: 

Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa 
loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người 
liệt, có người ưu? 


Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản 
thọ, có người trường thọ; chúng tôi thấy có người nhiêu 
bệnh, có người ít bệnh; chúng tôi thấy có người xấu sắc, có 
người đẹp sắc; chúng tôi thấy có người quyên thế nhỏ, có 
người quyên thế lớn; chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, 
có người tài sản lớn; chúng tôi thấy có người thuộc gia đình 
hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý; chúng tôi thấy có 
người trí tuệ yếu kém, có người có đây đủ trí tuệ. 

Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa 
loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thây có người 
liệt, có người ưu? 


Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp 
là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các 
loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 

Một số người sinh ra ở các quốc độ có chiến tranh và 
đói nghèo, những người khác thì ở các nước hòa bình và 
thịnh vượng. Điều này không phải ngẫu nhiên; nghiệp đã 
được thực hiện trong quá khứ, là nhân. Nếu nghiệp là nhân 


Nghiệp và quả của nghiệp 93 





của sự tái sinh, vậy thì vai trò của cha mẹ là gì? Cha mẹ 
cũng là một duyên cho sự ra đời của một đứa trẻ, nhưng 
họ không chỉ là duyên duy nhất. Vào khoảnh khắc đầu tiên 
của đời sống, Nghiệp tạo ra tâm gọi là tâm tục sinh. Một 
con người mới vào đời bao gồm các hiện tượng tâm (danh 
pháp) và hiện tượng thân/vật chất (sắc pháp). Các sắc 
pháp sinh khởi ngay khoảnh khắc đầu tiên của đời sống 
cũng có nguyên nhân: nghiệp là nhân. Do đó, tại khoảnh 
khắc đầu tiên của đời sống, có quả danh và quả sắc của 
nghiệp. Nghiệp không phải là nhân tố duy nhất tạo ra sắc 
pháp. Có bốn yếu tố tất cả: nghiệp, tâm, nhiệt độ và dưỡng 
chất. Sau khi nghiệp đã tạo ra sắc vào khoảnh khắc đầu 
tiên của đời sống, các nhân tố khác cũng tạo sắc. Về yếu 
tố nhiệt độ, cần phải có nhiệt độ thích hợp cho chúng sinh 
trong bào thai phát triển. Khi người mẹ dùng thức ăn, dinh 
dưỡng sẽ thẩm thấu vào cơ thể và sau đó tạo ra các sắc 
pháp cho chúng sinh trong bào thai. Tâm cũng là một duyên 
cho các sắc sinh khởi trong suốt cuộc đời chúng ta. Nếu 
không có tâm thì chúng ta không thể tồn tại, không thể cử 
động, không thể làm bát kỳ việc gì. Nếu chúng ta nhớ được 
bốn yếu tố tạo ra các sắc pháp, đó là nghiệp, tâm, nhiệt độ 
và dưỡng chất thì sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng thân thể 
không thuộc về một tự ngã nào cả. Cái mà chúng ta gọi là 
“thân tôi” bao gồm các sắc pháp sinh khởi do duyên rồi sau 
đó diệt đi. 


94 Con đường đức Phật 





Nghiệp tạo ra các sắc pháp vào thời khắc đầu tiên của 
đời sống cũng như trong suốt cuộc đời. Chính nghiệp tạo ra 
các giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và 
xúc giác. Các giác quan là quả sắc của nghiệp, là phương 
tiện cho các kinh nghiệm là quả danh của nghiệp như: cái 
thấy, cái nghe và các kinh nghiệm ngũ quan khác. Như vậy, 
nghiệp trổ quả ngay thời khắc đầu tiên của đời sống, nó tạo 
ra sự ra đời của chúng sinh, trong suốt cuộc đời, nó tạo ra 
quả khả ái và bất khả ái dưới hình thức những kinh nghiệm 
qua ngũ quan. 

Nghiệp có thể dẫn đến sự tái sinh trong các cảnh giới 
khổ đau hay hạnh phúc. Ngoài cảnh giới của con người 
còn có những cảnh giới khác. Sự ra đời trong khổ cảnh là 
quả của nghiệp bắt thiện, và sinh ra trong nhàn cảnh là quả 
của nghiệp thiện. Ví dụ, các cảnh giới như địa ngục và súc 
sinh là những khổ cảnh. Cảnh người và cảnh trời là những 
cảnh giới an vui. Một số người có thể cảm giác rằng sự 
tồn tại của các cảnh giới địa ngục hay thiên đường chỉ là 
hoang đường. Nên nhớ rằng các thuật ngữ chế định được 
sử dụng để chỉ các mức độ của quả khả ái và quả bắt khả 
ái của nghiệp. Sinh vào địa ngục là một tái sinh khổ, bởi vì 
tại cảnh giới đó có những duyên cho kinh nghiệm khổ đau 
cùng cực. Sinh lên cảnh trời là một sự tái sinh an lành, bởi 
vì có các duyên cho kinh nghiệm những đối tượng dễ chịu. 
Cuộc sống ở địa ngục hay thiên đường không vĩnh cửu. Sẽ 


Nghiệp và quả của nghiệp 95 





lại có tái sinh, tâm tục sinh sẽ sinh khởi trong cảnh giới nào 
tùy thuộc vào nghiệp. Sinh vào cảnh người là kết quả của 
nghiệp thiện, nhưng trong suốt hành trình của cuộc sống, 
có những duyên cho kinh nghiệm cả đối tượng khả ái và 
đối tượng bắt khả ái qua các căn, tùy thuộc vào các nghiệp 
khác nhau tạo ra chúng. 


Có những trường hợp là kẻ được giàu có bằng những 
thủ đoạn gian dối vẫn sống trong sung túc, dễ chịu. Tại sao 
việc làm xấu lại có quả tốt lành như vậy? Chúng ta không 
thể biết được những hành động nào trong quá khứ dẫn đến 
quả tương ứng ở hiện tại. Một tên tội phạm có thể nhận 
những kết quả dễ chịu, nhưng những quả này có nhân là 
những việc làm tốt. Hành động xấu của anh ta sẽ cho quả 
xấu nhưng chúng ta không thể biết khi nào sẽ trổ. Trong 
suốt các kiếp sống, có biết bao nhiêu việc làm tốt và xấu, 
và chúng ta không thể biết khi nào là thời điểm chín muồi 
cho một nghiệp cụ thể nào đó trổ quả. Một việc làm tốt hay 
xấu có thê không trổ quả trong suốt kiếp sống nó được thực 
hiện, nhưng có thể trổ quả trong kiếp kế tiếp hay thậm chí 
sau vô lượng kiếp. Trong kinh điển có nói rằng khi nghiệp 
chín muồi, quả sẽ được kinh nghiệm. Chúng ta đọc trong 
Kinh Pháp Cú (câu 119 và 120) như sau: 

Người ác thấy là hiên, khi ác chưa chín muôi; khi ác 
nghiệp chín muôi, người ác mới thấy ác. 


96 Con đường đức Phật 





Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín muôi; khi 
thiện nghiệp chín muôi, người hiền thấy là thiện. 


Có một số duyên khác nữa cần cho nghiệp bất thiện 
hay nghiệp thiện trổ quả tương ứng. Thời điểm hay nơi 
chốn một người ra đời có thể là một thuận duyên hay nghịch 
duyên cho thiện nghiệp hay bắt thiện nghiệp trổ quả. Ví dụ, 
khi người ta sống trong thời chiến, có nhiều duyên hơn cho 
bắt thiện nghiệp và ít duyên hơn cho thiện nghiệp trổ quả. 
Một nghiệp cụ thể nào đó có thể bị ngăn không cho trổ quả 
khi xuất hiện một nghiệp nghịch chiều, mạnh và trội hơn 
(nghiệp bổ đồng và nghiệp trợ duyên). Ví dụ, khi ai đó sống 
giàu sang và thoải mái, có quả dễ chịu do thiện nghiệp. Tuy 
nhiên anh ta có thể bỗng dưng mắt hết sản nghiệp và bị 
đây vào hoàn cảnh khốn khó. Sự mắt mát đó do bắt thiện 
nghiệp đã chín muồi nên trổ quả xấu. Đây là một ví dụ cho 
thấy rằng cách vận hành của các loại nghiệp trong cuộc 
sống chúng ta vô cùng phức tạp. 


Thường xuyên có quả dưới dạng kinh nghiệm các đối 
tượng dễ chịu và khó chịu qua các căn và sau những kinh 
nghiệm đó thì có các thiện tâm hoặc bất thiện tâm, nhưng 
hầu hết là các bắt thiện tâm. Có thể có tham với đối tượng 
dễ chịu và sân với đối tượng khó chịu. Thích và không thích 
đan xen trong cuộc sống của chúng ta. Tham và sân có 
nhiều mức độ, chúng không phải lúc nào cũng mạnh đến 


Nghiệp và quả của nghiệp 97 





mức thúc đây các hành động xấu. Khi ấy, không có sự tích 
lũy của nghiệp, nhưng có tích lũy phiền não. Tham và sân 
sinh khởi và diệt đi, tuy nhiên các duyên cho các phiền não 
này được tích lũy để chúng lại tiếp tục sinh khởi. Có nhiều 
loại duyên khác nhau vận hành trong cuộc sống của chúng 
ta. Nghiệp chỉ là một loại duyên, nó có thể tạo quả dưới 
hình thức tái sinh, hoặc trong suốt cuộc đời, dưới hình thức 
kinh nghiệm các đối tượng dễ chịu hoặc khó chịu qua các 
căn. Phiền não là một loại duyên khác, là duyên cho sự tái 
sinh khởi của các phiền não. Do quả khả ái hay bất khả ái 
của nghiệp mà các phiền não có thể sinh khởi mạnh đến 
mức thúc đẩy hành động hay việc làm xấu. Chính vì vậy, 
quả của nghiệp có thể làm duyên cho phiền não, và phiền 
não có thể làm duyên cho việc tạo nghiệp bắt thiện, rồi đến 
lượt nghiệp bất thiện trổ quả. Tiến trình này như bánh xe 
quay không bao giờ dừng lại. 


Giáo lý của Đức Phật về các kiếp quá khứ, tương lai, 
về luân hồi sinh tử khó có thể nắm bắt. Chúng ta có thể có 
hiểu biết hơn về Giáo lý nếu như chúng ta có thể thấy được 
rằng, ở nghĩa tột cùng thì đời sống chỉ đơn thuần kéo dài 
trong một khoảnh khoắc sinh diệt của tâm. Chúng ta quen 
với suy nghĩ theo ngôn từ chế định về con người, hoàn 
cảnh, cuộc sống và cái chết. Theo nghĩa chế định, cuộc đời 
bắt đầu từ thời điểm thụ thai và kết thúc vào lúc chết. 


98 Con đường đức Phật 





Theo nghĩa tột cùng, có sinh và tử vào mỗi khoảnh 
khắc một tâm sinh khởi và diệt đi. Tâm diệt đi tạo duyên 
cho sự sinh khởi của tâm tiếp theo. Phải có tâm sinh khởi 
tại mỗi khoảnh khắc, không có khoảnh khắc nào mà không 
có tâm. Tâm sinh khởi liên tục trong suốt dòng đời. Khi thời 
điểm kết thúc thọ mạng đến thì tâm cuối cùng là tử tâm diệt 
đi, nhưng được tiếp nối bằng tâm kế tiếp. Tâm này là tâm 
đầu tiên của một kiếp sống mới, gọi là tâm tục sinh. Có thể 
có cái hiểu lý thuyết về cái chết và sự tái sinh, tuy nhiên 
chỉ có thể xóa bỏ mọi hoài nghỉ khi có hiểu biết trực tiếp về 
các hiện tượng danh và sắc sinh diệt. Nếu trực nhận được 
các duyên tố cho tâm sinh khởi tại thời điểm hiện tại thì 
hoài nghỉ về tái sinh mới được loại bỏ. Cũng giống như tâm 
của thời điểm này được tiếp nối bởi tâm tiếp theo, tâm cuối 
cùng của đời sống này sẽ được tiếp nối bởi tâm kế tiếp là 
tâm tục sinh. 

Còn trong vòng luân hồi sinh tử thì còn khổ đau. Tại 
sao chúng ta lại phải nhận một kết quả không dễ chịu của 
một hành động từ kiếp trước? Trong kiếp quá khứ, ta là 
một chúng sinh khác, không giống với chúng sinh hiện tại. 
Nhưng tại sao ta lại phải nhận quả của một hành động do 
một chúng sinh khác tạo ra trong quá khứ chứ? Việc làm 
trong quá khứ tạo quả hiện tại đã được thực hiện bởi một 
chúng sinh từ đó ta bắt nguồn. Thật đau buồn khi phải 
nhận những quả khó chịu do hành động xấu mà chúng ta 


Nghiệp và quả của nghiệp 99 





đã phạm phải từ bao nhiêu kiếp trước. Đó là nghiệp luật 
và quả của nghiệp, nó vận hành như vậy dù ta muốn hay 
không. Một người ở kiếp hiện tại khác với anh ta ở kiếp quá 
khứ, nhưng tất cả những gì tích lũy từ quá khứ, các nghiệp 
thiện và nghiệp bắt thiện, các phiền não và những phẩm 
chất tốt, tất cả các tích lũy đều được chuyển tiếp từ khoảnh 
khắc này sang khoảnh khắc khác, và chúng tạo duyên cho 
những gì gọi là cái tôi hiện tại. 

Trong dòng chảy liên tục, không có tính giống nhau 
cũng không có tính khác biệt. Vì nếu có sự giống nhau hoàn 
toàn trong một dòng liên tục thì sẽ không có sự hình thành 
pho mát từ sữa. Còn nếu có sự khác biệt hoàn toàn thì pho 
mát sẽ không thể bắt nguồn từ sữa được. Do đó, không nên 
giả định một sự giống nhau hay khác biệt hoàn toàn ở đây. 


Tâm tục sinh không được chuyên dịch từ kiếp quá khứ 
sang kiếp hiện tại, nó là hoàn toàn mới. Tuy vậy, nhân duyên 
cho sự sinh khởi của nó thì bắt nguồn từ quá khứ. Thanh 
Tỉnh Đạo (166) có minh họa điều này qua một số ví dụ. Một 
tiếng vang không giống với âm thanh nhưng bắt nguồn từ 
âm thanh. Dấu mực của con dấu trên sáp thì không giống 
với chính con dấu ấy, nhưng nó bắt nguồn từ con dấu. Ví 
dụ này cho thấy rõ rằng kiếp hiện tại khác với kiếp quá khứ 
nhưng nó được tạo duyên bởi quá khứ. Không có luân hồi 
hay tái sinh của một tự ngã. Người được tái sinh bao gồm 


100 Con đường đức Phật 





năm nhóm (ngũ uẳn-khandhas), tức là các hiện tượng sắc 
và danh sinh khởi và diệt đi. Không có một thực thể nào 
trường tồn, bất biến đi từ khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc kế tiếp, từ thời khắc cuối cùng của đời sống này sang 
thời khắc đầu tiên của kiếp sống mới. Chúng ta đọc trong 
kinh điển về các tiền kiếp của Đức Phật và các môn đệ của 
Ngài. “Những câu chuyện tiền thân” kể về các tiền kiếp của 
Đức Phật khi ngài còn là một vị Bồ-tát đang tích lũy trí tuệ 
và tất cả các phẩm hạnh cao thượng khác, hay còn gọi là 
các “ba-la-mật” - là những nhân duyên chín muồi để trở 
thành một vị Phật trong kiếp sống cuối cùng. Có sự tích lũy 
trí tuệ và các ba-la-mật nhưng không có một người, một tự 
ngã nào tích lũy những phẩm chất đó. Chỉ có ngũ uẫn sinh 
khởi và diệt đi. Do mỗi tâm được tiếp nối bởi tâm tiếp theo 
trong dòng chảy vô lượng kiếp, nên những tích lũy được 
tiếp tục từ kiếp này sang kiếp khác. 


Liệu có thể nói rằng có sự tiến hóa trong dòng chảy 
của các kiếp sống, một sự phát triển từ đời sống động vật 
lên đời sống con người và sau đó lên các cảnh trời? Không 
có thứ tự cụ thể trong các thể loại tái sinh, không nhất thiết 
có sự phát triển từ đời sống ở cảnh giới thấp lên các cảnh 
giới cao. Trên thực tế, tái sinh phụ thuộc vào nghiệp tạo ra 
nó. Nghiệp thiện có thể dẫn đến tái sinh ở cảnh trời, và sau 
đó có thể là thời điểm chín muồi cho nghiệp bắt thiện trổ 
quả tái sinh nơi địa ngục. Chỉ có người đã đạt tới giác ngộ 


Nghiệp và quả của nghiệp 101 





mới không còn nhân duyên cho tái sinh nơi khổ cảnh. Khi 
một người đạt tới trạng thái giải thoát hoàn toàn, thì mọi 
phiền não được tận diệt, và do đó không còn điều kiện nhân 
duyên cho bắt kỳ loại tái sinh nào. Đó có nghĩa là chắm dứt 
khổ đau. 


Đức Phật, trong đêm đạt được giác ngộ, đã xuyên thấu 
các duyên hệ cho sự luân hồi trong vòng sinh tử, và cả 
nhân duyên cho sự thoát khỏi vòng sinh tử này. Nghiệp đưa 
đến tái sinh là một phần trong toàn bộ chuỗi các duyên cho 
các hiện tượng cấu thành nên vòng sinh tử. Nó giống như 
một vòng luẫn quân của các hiện tượng sinh khởi tùy thuộc 
lẫn nhau, tạo thành một chuỗi mười hai liên kết, khởi đầu là 
vô minh và cuối cùng là cái chết. Chuỗi này gọi là “Lý duyên 
khởi” hay “Thập nhị nhân duyên”. “Lý duyên khởi” là một 
phần thiết yếu của Giáo lý Đức Phật. Vô minh được nhắc 
đến như là mắt xích đầu tiên của các hiện tượng phát sinh 
tùy thuộc lẫn nhau trong vòng sinh tử. Chừng nào vô minh 
chưa được loại trừ thì còn nhân duyên cho sự vận hành của 
nghiệp đưa đến tái sinh. Vào lúc tái sinh, có sự sinh khởi 
của các hiện tượng danh và sắc. Có sự kinh nghiệm các 
đối tượng qua các căn và ý môn. Do các đối tượng được 
kinh nghiệm nên cảm thọ khác nhau phát sinh và đến lượt 
cảm thọ tạo duyên cho tham ái. Do tham ái mà có chấp thủ, 
tạo duyên cho sự vận hành của nghiệp và dẫn đến tái sinh. 
Chừng nào có sinh thì có già và chết, do đó, sẽ không có 


102 Con đường đức Phật 





sự chấm dứt đau khổ, dukkha. Chính “Lý Duyên Khởi” cho 
thấy các nhân duyên bắt nguồn từ kiếp quá khứ tạo nên các 
hiện tượng trong kiếp hiện tiền và nhân duyên của kiếp hiện 
tiền thì tạo nên các hiện tượng trong tương lai. 

Vô minh được nhắc đến như là yếu tố đầu tiên của 
vòng Thập Nhị Nhân Duyên nhưng sự khởi đầu của vòng 
sinh tử không được nói tới. Trong Thanh Tịnh Đạo (XIX, 20) 
có giải thích rằng: 

Không có kẻ tạo nghiệp 

Không có kẻ gặt quả; 

Chỉ các pháp trôi chảy 

Không chánh kiến nào khác. 

Do vậy, nghiệp và quả 

Duy trì vòng nhân duyên, 

Như hạt và cây tiếp nối, 

Không thấy điểm khởi đầu. 

Việc suy đoán về điểm khởi đầu của vòng luân hồi là 
điều vô ích. Đức Phật dạy rằng khi vô minh được loại trừ 
bởi trí tuệ thì không còn nhân duyên cho việc tạo nghiệp, 
và do đó không còn duyên cho tái sinh. Thông qua trí tuệ 
mới có thể chấm dứt vòng luân quần tạo nên bởi các liên 
kết mười hai nhân duyên. Điều này có nghĩa là kết thúc 


Nghiệp và quả của nghiệp 103 





vòng luân hồi, chấm dứt đau khổ. Chú giải cho cuốn sách 
thứ nhất của Tạng V¡ Diệu Pháp, Cuỗn Chú giải Bộ Pháp tụ 
(I, Phần I, Chương I, 44) giải thích bằng một ví dụ về các 
nhân duyên cho sự tiếp diễn của vòng luân hồi, và các nhân 
duyên dẫn đến sự chấm dứt vòng luân hồi như sau: 


“Dẫn tới sự tích lũy là những trạng thái riêng biệt lặp 
lại, sinh và tử trong vòng luân hôi như một người xếp gạch 
xếp lớp này sau lớp khác tạo nên một bức tường. “Dẫn tới 
sự ly tán” là những pháp dẫn đến chắm dứt vòng luân hồi, 
giỗng như một người liên tục loại bỏ những viên gạch được 
đặt lên bởi người thợ xây. 


Khi trí tuệ đã được phát triển đến tầm giác ngộ sẽ có sự 
"ly tán”, sự đoạn tận các nhân duyên cho sự tiếp diễn của vòng 
luân hồi. 

Lý Duyên Khởi giải thích lý do chúng ta có mặt trên 
cõi đời này, tại sao chúng ta phải chịu cảnh già, bệnh và 
chết. Nó còn giải thích về các duyên cho cuộc sống chúng 
ta, cho cái mà ta gọi là thân ta và tâm ta. Chúng ta có thể 
biết một cách chung chung là tâm và thân tồn tại phụ thuộc 
vào duyên, nhưng qua nghiên cứu Giáo lý Đức Phật, chúng 
ta sẽ biết sâu hơn và chỉ tiết hơn những duyên đó là gì và 
chúng vận hành thế nào, từ khi ta sinh ra cho đến khi chết 
đi. Chính nghiệp tạo nên sắc vào khoảnh khắc đầu tiên của 
đời sống, cũng như trong suốt cuộc đời. Ngoài nghiệp ra 


101 Con đường đức Phật 





thì có tâm, nhiệt độ và dưỡng chất cũng tạo ra sắc. Trong 
suốt cuộc đời, nghiệp tạo các giác quan, các sắc duyên 
cho các kinh nghiệm dễ chịu hay khó chịu vốn là tâm quả 
của nghiệp. Chúng ta là kẻ thừa tự nghiệp nên không thể 
tránh khỏi những mất mát, đau đớn và những điều ngang 
trái trong đời. Có rất nhiều loại nghiệp đã được tạo ra trong 
quá khứ, và việc đã làm thì không thể rút lại. Khi thời điểm 
chín mui, nghiệp sẽ trổ quả tương ứng. Vô minh về nhân 
quả trong cuộc sống sẽ tạo duyên cho sân hận và thất vọng 
bởi những kinh nghiệm khó chịu, và điều này có nghĩa là 
sẽ khổ đau nhiều hơn. Hiểu biết về nguyên nhân của khổ 
không có nghĩa là sẽ loại bỏ được tức thì đau khổ và chán 
chường. Tuy nhiên, hiểu biết sẽ giúp người ta đỡ bị chi phối 
bởi tuyệt vọng về những gì không tránh khỏi, ngoài tầm 
kiểm soát. Hiểu biết càng nhiều thì càng ít đau khổ. Đức 
Phật không những dạy rằng cuộc sống là khổ đau, mà còn 
chỉ cách thoát khổ bằng cách phát triển trí tuệ, loại bỏ vô 
minh và mọi phiền não. 


105 





Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 


Không làm điều ác hãy làm điều lành thanh lọc tâm ý 
là lời chư Phật dạy. 
(Kinh Pháp Cú, câu 183) 


Tất cả các tôn giáo đều khuyến khích mọi người không 
làm điều ác, hãy làm điều thiện và sống một cuộc sống thiện 
lành. Vậy Giáo lý Đức Phật khác với những tôn giáo khác ở 
điểm gì? Cái gì là thiện là thiện, và cái gì là bất thiện là bất 
thiện, bất kể tạo bởi ai, theo tôn giáo nào. Tuy nhiên, Phật 
giáo khác so với các Giáo lý khác ở cách giải thích nguồn 
gốc của thiện: chính tâm thực hiện thiện pháp. Đức Phật 
giảng chỉ tiết những loại tâm khác nhau cùng các tâm sở 
sinh kèm với chúng, cũng như các duyên cho sự sinh khởi 
của chúng. Ngài giúp mọi người biết được đặc tính của 
thiện và bất thiện. Bằng cách đó các tâm sinh khởi trong 
cuộc sống hàng ngày có thể được tìm hiểu, và các mức độ 
khác nhau của thiện và bắt thiện có thể được tự mình kinh 
nghiệm. Khi chúng ta suy nghĩ về thiện pháp như bố thí hay 
giúp đỡ, chúng ta thường nhìn vào vẻ bề ngoài, chúng ta 
nghĩ về người làm việc thiện. Tuy nhiên, bề ngoài của sự 


1% Con đường đức Phật 





việc có thể gây hiểu lầm. Liệu có thiện pháp được tạo hay 
không lại tùy thuộc vào tính chất của tâm. Chỉ chúng ta mới 
có thể biết tính chất tâm của mình. Biết được khi nào tâm là 
thiện và khi nào là bất thiện là thiết yếu. 

Thực hành thiện pháp không chỉ bao gồm hành động 
bố thí, mà còn có giữ giới và phát triển tâm trí. Việc hiểu 
thêm chỉ tiết về các hình thái thiện pháp khác nhau là điều 
quan trọng. Trong Giáo lý Đức Phật, thiện pháp có thể chia 
làm ba loại, đó là bố thí, trì giới và phát triển tâm trí. Việc 
tìm hiểu về các hình thái thiện pháp cũng chính là duyên 
cho sự phát triển thiện pháp trong cuộc sống hàng ngày 
của mỗi người. 

Bồ thí thuộc loại đầu tiên trong ba phân loại thiện pháp, 
tuy nhiên việc cho đi hay bố thí không phải lúc nào cũng 
là nghiệp thiện. Có thể có những khoảnh khắc buông bỏ 
thực sự, nhưng có thể bị đan xen bởi những tâm bắt thiện. 
Chúng ta có thể mong đợi một sự đáp trả, và lúc đó có tâm 
bất thiện với nhân tham. Hoặc chúng ta có thể thấy rằng 
món quà cho đi quá đắt tiền và thấy hối tiếc về điều đó. 
Lúc đó thì có tâm bất thiện với bỏn xẻn bắt nguồn từ sân 
(căn sân). Người nhận món quà của chúng ta có thể không 
biết ơn, nên chúng ta có thể buồn hoặc khó chịu. Chúng ta 
thường quá chú ý đến ảnh hưởng của hành động của mình 
lên người khác. Để phát triển những gì là thiện, ta không 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 107 





nên bận tâm đến phản ứng của người khác đối với những 
việc làm tốt của mình. Thông qua Giáo lý Phật giáo, người 
ta học được cách tìm hiểu những khoảnh khắc khác nhau 
của tâm thúc đẩy hành động của mình. Sự quảng đại phát 
sinh với tâm thiện, nó không phụ thuộc vào sự biết ơn của 
người khác. Một người có ý định phát triển thiện pháp sẽ 
không bị xáo trộn bởi các phản ứng của người khác. Liệu 
luôn bận rộn với các tâm của mình có phải là một thái độ 
ích kỷ? Thực ra là ngược lại, khi ta biết khi nào tâm là thiện 
và khi nào tâm là bắt thiện thì có khả năng phát triển nhiều 
thiện pháp, và điều này là có lợi cho mình và cho người. 
Chúng ta đã tích lũy vô số phiền não và do đó, tâm thiện 
rất hiếm khi sinh khởi. Khi có duyên cho sự rộng lượng bố 
thí, ở khoảnh khắc ấy không có keo kiệt, bỏn xẻn hay dính 
mắc vào của cải. Sự phát triển của thiện pháp thúc đây một 
xã hội an hòa. 

Quảng đại là một thực tại bên trong chúng ta, nó sinh 
khởi với thiện tâm. Ngay cả khi không có cơ hội bố thí của 
cải vật chất thì có những cách khác phát triển sự quảng đại. 
Tán thán những việc làm tốt của người khác thể hiện bằng 
lời khen ngợi và đồng tình cũng là một hính thái bố thí. Tôi 
đã học được cách hành thiện này ở Thái Lan và cách này 
được thực hành khắp nơi. Người ta cúi đầu với bàn tay 
chắp lại và nói: “anumodana”, một thuật ngữ Päli có nghĩa 
là tạ ơn hay tùy hỷ. Bằng cách này họ thể hiện sự trân quý 


108 Con đường đức Phật 





thiện pháp của người khác. Tại khoảnh khắc đó, tâm thanh 
tinh, không có ghen ty hay bỏn xẻn. Một người có thể keo 
kiệt, bỏn xẻn không chỉ đối với tài sản, vật sở hữu, mà còn 
đối với cả lời khen. Tùy hỷ với thiện pháp của người khác 
là một cách để loại bỏ tính bỏn xẻn. Khi người ta học cách 
hành thiện này thì sẽ có nhiều duyên hơn cho việc nói về 
người khác một cách thiện lành. Chúng ta có xu hướng nói 
về bất thiện của người khác, nhưng khi tin vào lợi ích của 
thiện pháp thì chúng ta có thể thay đổi thói quen. Chúng ta 
có thể học nói năng một cách thiện lành. 


Một hình thái bố thí nữa là cho người khác cơ hội để 
hoan hỷ với những việc làm tốt của mình. Liệu đó có là 
duyên cho tự hào hay không? Khi một người cố gắng gây 
ấn tượng với người khác thì có tâm bất thiện sinh khởi. 
Tuy nhiên, khi ai đó chân thành muốn giúp người khác có 
tâm thiện, thì đó là một hình thái bố thí gọi là “chia phước”. 
Có hình thái thiện pháp này hay không là phụ thuộc vào 
tâm. Chia phước không có nghĩa là người khác có thể nhận 
được quả của nghiệp thiện mà chúng ta đã tạo. Mỗi chúng 
sinh thọ nhận quả của nghiệp do mình tạo ra. Chia phước 
có nghĩa là giúp người khác có tâm thiện đối với thiện pháp 
của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta cũng có thể giúp 
được chúng sinh ở những cảnh giới khác, miễn là họ ở 
cảnh giới có thể thấy được những việc làm tốt của chúng ta 
và có thể hoan hỷ về điều đó. Ở các nước Phật giáo, việc 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 109 





hồi hướng thiện pháp của mình bằng lời nói hay cử chỉ tới 
người đã khuất là một mỹ tục. Khi cúng dường trai tăng 
hoặc y áo cho các vị tăng, người ta rót nước vào tay của 
một người trong khi các nhà sư tụng kinh chúc phúc. Đây 
là cách thể hiện ý định hồi hướng thiện pháp của mình đến 
các chúng sinh khác. 


Có những cách khác để thực hành bố thí. Tránh sát 
sinh, tránh nói dối và tránh các hành động tà ác khác có 
thể được xem như là một khía cạnh của bố thí. Trong việc 
tiết chế, không làm điều ác tổn hại chúng sinh khác, ta cho 
chúng một cơ hội sống an hòa. Ví dụ, khi tránh giết hại côn 
trùng, chúng ta tặng món quà cuộc sống. Một khía cạnh 
khác của bố thí là tha thứ cho những việc làm sai trái của 
người khác. Khi người khác nói những lời xúc phạm, chúng 


ta thường sân hận và ngã mạn. Khi chúng ta nghĩ, “Tại sao 
anh ta làm điều đó với tôi”, chúng ta suy nghĩ về “anh” và 
“tôi”, như vậy là có sự so sánh với ngã mạn. Có thể có ngã 
mạn không chỉ khi chúng ta nghĩ mình hơn người khác, mà 
còn khi chúng ta nghĩ mình kém hoặc bằng người khác. 
Ngã mạn ngăn cản chúng ta tha thứ. Khi chúng ta bướng 
bỉnh và tự phụ, tâm rất thô cứng. Khi thấy lợi ích của thiện 
pháp thì chúng ta có thể tha thứ. Lúc đó tâm nhẹ nhàng, 
không có sân hận hoặc ngã mạn. Ta muốn người khác được 
hạnh phúc. Cách thể hiện sự bố thí như thế này không cần 
phải có của cải vật chất gì mới thực hiện được và luôn có 


110 Con đường đức Phật 





thể thực hiện ngay. Khi biết rằng tha thứ là một hành động 
bố thí, thì có cảm hứng cho chúng ta tha thứ một cách dễ 
dàng hơn. 


Một khía cạnh khác của bố thí (loại thứ nhất trong phân 
loại ba thiện pháp) là thuyết Pháp. Khi một người giải thích 
lời Phật dạy cho người khác là đang giúp họ phát triển hiểu 
biết đúng về các thực tại của đời sống. Đây là con đường 
dẫn đến chấm dứt đau khổ và do đó, món quà Pháp (pháp 
thí) là quà bố thí cao thượng nhất. 

Không chỉ có bố thí mà giữ giới cũng là một cách thực 
hành thiện pháp. Đây là loại thứ hai trong phân loại ba thiện 
pháp. Giữ giới có nhiều khía cạnh. Không làm điều ác, làm 
điều thiện qua thân và khẩu cũng thuộc cách hành thiện này. 
Chúng ta có thể tin rằng mình đang sống một cuộc sống thiện 
khi không làm hại bất cứ ai. Tuy nhiên, chúng ta nên xem xét 
liệu các tâm sinh khởi là tâm thiện hay tâm bắt thiện. Và rồi 
chúng ta sẽ khám phá ra rằng mình có nhiều phiền não đến 
mức nào. Đức Phật dạy chỉ tiết về tắt cả các tâm sở thiện và 
bắt thiện sinh kèm với tâm trong các kết hợp khác nhau. Ngài 
giải thích tất cả các mức độ khác nhau của bắt thiện và thiện. 
Biết được liệu tâm thiện hay tâm bất thiện thúc đẩy hành 
động và lời nói của chúng ta là điều cần thiết bởi vì bề ngoài 
của hành động và lời nói rất dễ gây hiểu lầm. Chúng ta có thể 
nói lời dễ nghe nhưng chúng ta làm như vậy với động cơ ích 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành L1 





kỷ. Chúng ta có thể tâng bốc người khác để có được một đặc 
ân nào đó hoặc để lấy lòng người ta. Như vậy lời nói là không 
thiện và bị thúc đẩy bởi tham. Chúng ta cần phải biết tham, 
sân, ganh tị và ngã mạn của mình, chúng ta phải biết tất cả 
phiền não của mình. 

Tránh làm điều ác là giữ giới. Có ba hành động bắt 
thiện qua thân: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Có bốn hành 
động bát thiện qua khẩu: nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời 
thô ác, nói lời vô ích. Nói đến sát sinh thì đây là giết hại 
có chủ ý bất kỳ chúng sinh nào, kể cả côn trùng. Ngoài ra, 
sai khiến người khác giết hại cũng nằm trong loại bất thiện 
nghiệp này. Như vậy thì Phật tử có nên ăn chay hay không? 
Đức Phật không dạy mọi người kiêng thịt. Các tu sĩ phải 
thọ nhận bát kỳ thực phẩm nào do phật tử dâng cúng. Đức 
Phật giải thích cho các tỳ kheo rằng họ có thể ăn thịt, trừ phi 
họ nhìn thấy, nghe thấy hoặc nghi ngờ rằng một con vật bị 
giết dành cho họ. Chúng ta đọc trong Tạng Luật (Phần Bốn 
IV, Đại Phẩm VI, Về Thuốc, 237) kể về tướng quân Siha, 
người đã chứng đắc ngay sau khi nghe Phật thuyết. Ông 
ta đã cúng dường trai tăng trong đó có thịt lên Đức Phật và 
tăng đoàn. Niganthas, kẻ theo giáo lý khác (ngoại đạo) thì 
cảm thấy tội lỗi khi cúng dường thịt. Trong bài kinh chúng 
ta thấy, sau bữa trai tăng Đức Phật đã giải thích cho các tỳ 
kheo như sau: 


112 Con đường đức Phật 





“Này các tỳ kheo, không nên thọ dụng thịt của con vật bị 
giết có chủ đích cho mình. Ai sử dụng thịt này là phạm giới 
tác ác (dukkhata). Ta cho phép các vị, này các tỳ kheo, cá và 
thịt là tinh khiết trong ba khía cạnh (tam tịnh nhục): nếu các vị 
không nhìn thấy, nghe thấy, nghi ngờ con vật (bị giết có chủ 
đích cho một tu sỉ). ” 

Câu trả lời này có thể không làm hài lòng tất cả mọi 
người. Người ta có thể băn khoăn liệu mình có gián tiếp 
thúc đây việc giết mổ động vật bằng cách mua thịt. Sẽ tốt 
nếu không có giết mổ gì cả, không có bạo lực. Tuy nhiên, 
thế giới này không phải là một thế giới viễn tưởng. Động vật 
bị giết mỗ và thịt được bán ra. Nếu một người mua thịt đã 
giết mỗ rồi về ăn thì không thực hiện một hành vi bạo lực 
nào. Trong khi một người thực hiện hành vi giết chóc thì có 
tâm bắt thiện bắt nguồn từ sân; giết chóc là một hành động 
bạo lực. Trong khi ăn thịt, người ta có thể khởi tâm tham 
hay sân đối với món thịt đó, nhưng không có hành vi bạo 
lực đối với một chúng sinh. 

Giữ giới thuộc về thiện pháp trì giới. Khi một người thọ 
giới, người ấy có quyết tâm rèn mình không làm điều bắt 
thiện. Có giới cho tỳ kheo, sa di, tu nữ và cũng có giới cho 
cư sĩ. Hiện nay ni đoàn không tồn tại nữa nhưng chúng ta 
vẫn thấy ở một số nước theo Phật giáo có những phụ nữ 
xuất gia và sống cuộc sống của một tu nữ. Như chúng ta 
thấy, các vị tỳ kheo có nghĩa vụ chấp hành rất nhiều quy 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 115 





định của giới luật. Còn cư sĩ thì giữ năm giới, trong một số 
dịp đặc biệt họ có thể giữ bát quan trai giới (tám giới). Giới 
không được diễn đạt dưới hình thức răn đe, cắm đoán mọi 
người không được làm điều bắt thiện, mà đó là những điều 
học có thể vâng giữ nhằm mục đích giảm đi bất thiện pháp. 


Cư sĩ có thể thọ ngũ giới làm nền tảng cho thiện pháp 
trì giới. Khi một người thọ giới, có sự quyết tâm răn mình 
không theo bắt thiện pháp như: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, 
nói dối và dùng chất say, trong đó có uống rượu. Khi ai đó 
ở trong tình huống có thể dẫn đến hành động bắt thiện qua 
thân và khẩu nhưng họ đã tiết chế điều đó với tâm thiện thì 
đó là trì giới. 

Tránh nói lời đâm thọc, nói lời nói thô ác và nói chuyện 
phiếm không thuộc năm giới cư sĩ. Tuy nhiên tiết chế được 
là thiện nghiệp. Chúng ta có thể ở trong tình huống bị thúc 
đây nói lời thô ác, nhưng khi tiết chế được điều đó với tâm 
thiện thì là trì giới. Khi người khác mắng mình, chúng ta có 
thể tránh việc cãi lại. Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ im lặng 
với sân hận thì không phải là giữ giới. Chúng ta phải xem 
xét tâm để biết liệu có hành vi giữ giới hay không. Rất khó 
tránh khỏi nói lời vô ích hay chuyện phiếm. Hầu hết thời 
gian chúng ta tham gia vào các câu chuyện phiếm về các 
đối tượng dễ chịu, chẳng hạn như các món ăn ngon, thời 
tiết đẹp hoặc những chuyến du lịch. Chúng ta có thể nghĩ 


114 Con đường đức Phật 





rằng những cuộc đối thoại như vậy là tốt vì không làm hại 
người khác. Thông qua Giáo lý Đức Phật, chúng ta học 
để tìm hiểu tâm nào thúc đây những câu chuyện như vậy. 
Chúng ta có thể thấy rằng hầu như mình chỉ nói với sự dính 
mắc về các đối tượng dễ chịu, và như vậy sẽ ngày càng tích 
lũy thêm dính mắc. Chúng ta không phải tránh các cuộc trò 
chuyện như vậy, nhưng biết được bản chất của tâm thúc 
đẩy lời nói của mình là điều rất lợi ích. Khi có duyên cho 
tâm thiện, chúng ta có thể nói chuyện về các chủ đề thú 
vị với từ ái và sự quan tâm đến người khác. Chỉ có những 
người đã giác ngộ hoàn toàn mới không còn nhân duyên 
cho việc nói lời vô ích. Vị ấy đã tận diệt tất cả các loại bất 
thiện pháp, kể cả bát thiện pháp ở mức độ vi tế. 

Hành ác thông qua thân hoặc khẩu vì lợi ích sinh nhai 
của mình là tà mạng. Khi một người tránh hành ác vì kế 
sinh nhai thì được gọi là chánh mạng. Ví dụ, người ta có 
thể bị thúc đẩy, bị cám dỗ dẫn đến nói dối để trục lợi nhiều 
hơn trong làm ăn, kinh doanh. Nếu không dùng lời nói theo 
cách đó thì đã có chánh mạng. 


Thật khó có thể giữ giới trọn vẹn trong mọi hoàn cảnh. 
Nếu một người có lòng tin vào lợi ích của thiện pháp thì 
dần dần có thể rèn mình trong việc giữ giới. Thông thường 
người ta có thể không muốn diệt côn trùng, nhưng khi ngôi 
nhà họ có đầy bọ chét thì dễ bị thúc đây đến việc tiêu diệt 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 115 





chúng. Giết chóc đôi khi có vẻ là cách nhanh chóng và dễ 
dàng giải quyết vấn đề. Người ta cần nỗ lực nhiều hơn để 
tránh sát sinh, nhưng khi có niềm tin vào thiện pháp, người 
ta sẽ tìm cách khác để giải quyết vắn đề của mình và tránh 
sát sinh. Tuy nhiên, chỉ những vị đã đạt được giác ngộ mới 
không bao giờ phạm ngũ giới, dù sức khỏe hay cuộc sống 
của họ có bị tổn hại. Phát triển hiểu biết về các thực tại của 
đời sống dẫn đến việc giữ giới một cách trọn vẹn. 


Bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đáng được 
tôn kính thuộc về giữ giới. Ở các nước Phật giáo, có truyền 
thống kính trọng cha mẹ, thầy giáo, người già, các chư 
tăng và sadi. Khi đó, ta có cơ hội để biểu lộ sự trân quý của 
mình đối với phẩm hạnh, trí tuệ, sự dẫn dắt và hỗ trợ của 
họ. Chúng ta thấy các cư sĩ bày tỏ sự tôn kính với các chư 
tăng bằng cách chắp tay và cúi đầu, hoặc đảnh lễ năm vóc 
sát đất. Với người không sống trong một nước Phật giáo có 
thể tự hỏi tại sao người ta lại bày tỏ lòng tôn kính các nhà 
sư theo cách hạ mình như vậy. Các nhà sư đã rời bỏ cuộc 
sống trần tục để sống đời sống phạm hạnh, xả ly. Ngay cả 
khi họ không hoàn hảo đi chăng nữa, họ vẫn có thể nhắc 
nhở chúng ta về những bậc đã đạt đến sự hoàn hảo, tức 
là sự giác ngộ hoàn toàn. Ở các nước Phật giáo, người 
ta có thể nhìn thấy ai đó lễ lạy trước một bức tượng Phậit. 
Đó không phải là một hình thức thờ cúng thần linh hay cầu 
khắn Đức Phật. Người ta không thể cầu khán Đức Phật vì 


116 Con đường đức Phật 





Ngài không ở cảnh trời hay bất kỳ cảnh giới nào trong tam 
giới. Ngài đã tịch diệt hoàn toàn và không còn tái sinh trở 
lại. Người ta có thể nhớ đến ân đức Phật, đến trí tuệ, lòng 
từ bi và sự thanh cao của Ngài, và bày tỏ lòng tôn kính đối 
với những phẩm hạnh cao thượng đó bằng cử chỉ và lời 
nói. Cách biểu lộ sự tôn kính như thế nào phụ thuộc vào 
căn tính của mỗi người. Có người cung kính một ai đó với 
động cơ ích kỷ, chẳng hạn như mong muốn một đặc ân nào 
đó, nhưng khi ấy, tâm là bắt thiện. Khi ai đó bày tỏ sự tôn 
trọng hay lịch thiệp với lòng chân thành thì đó là tâm thiện. 
Tại khoảnh khắc ấy không có dính mắc hay kiêu mạn. 


Một cách khác cũng là thiện nghiệp thuộc về trì giới 
là giúp người khác bằng lời nói và hành động. Để biết liệu 
có thiện hay không thì chúng ta phải xem xét cái tâm thúc 
đây sự giúp đỡ. Người ta có thể giúp đỡ một người nào đó 
với động cơ ích kỷ hoặc với sự miễn cưỡng, và đó không 
phải là nghiệp thiện. Giúp với lòng vị tha là giữ giới. Tại 
thời điểm đó có sự xả ly. Chúng ta có xu hướng lười biếng 
và dính mắc với sự thoải mái của mình, nhưng để giúp một 
người nào đó, chúng ta có thể phải từ bỏ sự thoải mái ấy 
và nỗ lực cho điều thiện. Khi tâm thiện phát sinh, chúng ta 
nghĩ đến lợi ích của người khác. Ngoài ra, việc lắng nghe, 
chú ý quan tâm đến người khác khi họ chia sẻ các vấn đề 
cũng là cách giúp đỡ họ. 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 1U 





Kinh điển Phật giáo có kể về những câu chuyện tiền 
thân của Đức Phật, trong đó có rất nhiều hướng dẫn thiết 
thực để có một cuộc sống thiện trí và nhân từ trong quan 
hệ xã hội của con người. Có những chỉ dẫn cho các vị vua 
để trị vì với công bằng và nhân từ, những chỉ dẫn ấy có 
thể được áp dụng cho tất cả các dịch vụ công ngày nay. 
Chúng ta đọc trong kinh “Kufadanta" (Trường Bộ Kinh, số 
5) kể rằng Đức Phật đã kể với Bà la môn Kũtadanta về một 
vị vua muốn chủ trì một lễ tế lớn, và xin tư vấn từ vị chủ tế 
của mình. Vị chủ tế đã khuyên vua làm một tế đàn trong đó 
không cần tới sự tổn hại các sinh linh. Ông nói với nhà vua 
rằng, thay vì trừng phạt những tên cướp ở nước mình, nhà 
vua có thể cải thiện tình hình kinh tế, là cách có thể đem lại 
hiệu quả hơn trong việc giảm bớt tội phạm. Vua nên cung 
cấp hạt giống cho nông dân, cấp vốn cho thương nhân, cấp 
tiền lương và lương thực cho những người phục vụ trong 
triều đình. Như thế thì ách nạn sẽ được giải quyết và loạn 
lạc được chấm dứt. Vua nghe theo lời khuyên của chủ tế 
và thực hiện công cuộc đại bố thí cho người dân. Đức Phật 
giải thích cho Kũtadanta rằng tế đàn không nhất thiết phải 
là sự bố thí của cải vật chất, mà có thê thiên về tinh thần, cụ 
thể là có đức tin trong sạch nơi Phật, Pháp và “Tăng” - cộng 
đồng các môn đệ giác ngộ - cũng như phát triển tâm trí, bao 
gồm cả sự phát triển trí tuệ dẫn đến giác ngộ hoàn toàn. 


“Kinh Sigälovãda" (Trường Bộ Kinh, số 31) gồm có các 


118 Con đường đức Phật 





quy tắc đạo đức xã hội dành cho cư sĩ. Đức Phật giải thích 
cho Sigala rằng cần phải có tình yêu thương và thiện chí 
trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thầy và trò, vợ và 
chồng, chủ và tớ, cư sĩ và những vị đã xuất gia. Đức Phật 
đã cảnh báo Sigala về tất cả hậu quả của tà nghiệp và sự 
nguy hại khi giao du với bạn xấu. Một người bạn xấu có thể 
chiếm đoạt tài sản của bạn mình, đãi bôi và nịnh bợ. Trong 
khi đó, một người bạn tốt cho lời khuyên đúng, đồng cảm và 
không từ bỏ bạn mình trong khó khăn, họ thậm chí còn sẵn 
sàng hy sinh mạng sống bản thân cho bạn hữu. Một người 
bạn tốt luôn vì lợi ích tinh thần của bạn mình. Chúng ta đọc: 

Bạn kiêm chế điều ác, 

Bạn khuyến khích điều tốt, 

Bạn nói điêu chưa biết, 

Bạn chỉ tới cảnh trời. 

Những nguyên lý của Phật giáo về thiện chí và vị tha 
có thể áp dụng được trong thế giới ngày nay ở mỗi cộng 
đồng, từ cấp quốc gia cho đến quốc tế, kể cả trong hợp tác 
phát triển. Người ta có thể áp dụng các nguyên lý này một 
cách hiệu quả nếu đồng thời phát triển hiểu biết về các tâm 
khác nhau khi chúng sinh khởi, các thiện tâm hay bắt thiện 
tâm. Hiểu biết này sẽ tránh việc hiểu lầm, coi bất thiện là 
thiện. Rất cần thiết biết được các động cơ vị kỷ thúc đây 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 119 





hành động, lời nói của chúng ta, biết được các phiền não 
của mình. Nếu không thì việc làm và lời nói của chúng ta sẽ 
không chân thực. 

Đối với cư sĩ thì khó có thể giữ giới trong mọi tình 
huống. Người ta có thể ở trong hoàn cảnh khó tiết chế bắt 
thiện nghiệp, ví dụ như sát sinh. Người có tích lũy cho đời 
sống tu sỹ xuất gia để có thể giữ giới trọn vẹn hơn. Có giới 
cư sĩ và giới tỳ kheo. Giới tỳ kheo thì ở tầm cao hơn. Vị đó 
sống một cuộc sống hiền thiện và thiểu dục tri túc. Vị ấy từ 
bỏ cuộc sống thế gian để dành trọn cho việc học và thực 
hành Pháp, cũng như giảng dạy lại cho những người cư sĩ. 


Chúng ta đọc trong Bộ Phân Tích (Vi Diệu Pháp, 12, 
Phân Tích Định) về cuộc sống của một vị tỳ kheo: 


Ở đây, một vị tỳ kheo sóng trong phạm hạnh và hành trì 
giới bỗn, cư xử đúng mực và sử dụng đồ khắt thực phù hợp, 
thấy được sự nguy hại trong từng lỗi làm nhỏ nhất, nghiêm 
trì giới luật, thu thúc lục căn, tiết độ trong ăn uống, trong 
canh đầu và canh cuối của đêm, thực hành tỉnh giác, tỉnh 
cân và thấu triệt, thực hành minh sát đề phát triển tới các 
trạng thái giác ngộ. 


Mục tiêu của đời sống tu hành là loại bỏ cấu uế, phiền 
não thông qua phát triển trí tuệ, đạt đến trạng thái giác ngộ 
hoàn toàn. Các tỳ kheo có nghĩa vụ nghiêm trì hai trăm 
hai mươi bảy giới. Các giới này thuộc Tạng Luật, Giới luật 


120 Con đường đức Phật 





dành cho tỳ kheo. Chúng ta đọc thấy rằng mỗi khi một tỳ 
kheo không hành xử xứng đáng với cuộc đời phạm hạnh thì 
Đức Phật lại chế ra một giới để giúp vị ấy. Giới Luật không 
nên tách rời với phát triển tâm trí, đặc biệt là sự phát triển 
trí tuệ về các hiện tượng danh và sắc trong cuộc sống. Nếu 
không sẽ chỉ có sự giữ giới mang tính hình thức mà không 


2 
A ( 


có sự thanh lọc tâm. Làm thế nào người ta có thể “nhìn thấy 
sự nguy hại trong những lỗi làm nhỏ” nếu không có hiểu 
biết đúng về các thực tại trong cuộc sống của mình, trong 
đó có cả các loại tâm khác nhau sinh khởi? 


Nhiệm vụ của một vị tỳ kheo là phát triển hiểu biết 
về Giáo Pháp và giảng giải Pháp cho những người khác. 
Nhiệm vụ của vị ấy còn là giữ gìn Giáo pháp của Đức Phậi. 
Công việc xã hội không phải là nhiệm vụ của một vị tỳ kheo 
mà là của cư sĩ. Quy định Giới Luật có từ thời Đức Phật 
khoảng hai ngàn năm trăm năm trước vẫn còn hiệu lực tới 
ngày nay. Một thời gian ngắn sau khi Đức Phật nhập diệt, 
đại hội đồng tập kết kinh điển đầu tiên được tổ chức tại 
thành Vương Xá dưới sự chỉ đạo của một bậc Đại đệ tử của 
Đức Phật là ngài Đại Ca Diếp (Mahã-Kassapa). Chúng ta 
đọc trong cuốn chú giải cho Tiểu Tụng và Kinh Tập (cuốn 
Paramatthajotika) rằng có năm trăm vị tỳ kheo hoàn toàn 
giác ngộ (A-la-hán) đã thuật lại toàn bộ các bài kinh trong 
Giáo lý của Đức Phật. Chúng ta đọc thấy rằng khi ngài 
Mahäã-Kassapa hỏi họ là sẽ tụng lại phần nào trước, các vị 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 21 





A-la-hán đã trả lời: 

“Giới Luật chính là sự sống của Giáo Pháp; chừng nào 
Giới Luật còn thì Giáo Pháp còn, vì vậy hãy để chúng tôi 
thuật lại Giới Luật trước. ” 

Một vị tỳ kheo cần rèn luyện mình về thiểu dục. Vị ấy 
được phép sử dụng tứ vật dụng như: y áo, đồ khất thực, 
cốc liêu và thuốc men, nhưng các vật dụng này không phải 
là tài sản cá nhân của họ mà thuộc về Tăng đoàn. Vị ấy phụ 
thuộc vào các cư sĩ để nhận những vật dụng cần thiết này 
và nên hài lòng với bất cứ thứ gì nhận được. Tứ vật dụng 
là đời sống của tu sĩ và vị ấy cần tu tập trong sự thanh tịnh 
của đời sống. 

Tìm hiểu thêm về Giới luật tỳ kheo là quan trọng đối 
với các cư sĩ. Tu sĩ và cư sĩ có lối sống khác nhau, nhưng 
cư sĩ có thể được lợi lạc từ việc nghiên cứu Giới luật và áp 
dụng một số quy tắc trong hoàn cảnh riêng của mình trong 
cuộc sống hàng ngày. Các quy tắc này cũng có thể giúp 
các cư sĩ “nhìn thấy nguy hại trong những lỗi lầm nhỏ”, rà 
soát tâm mình, với tư cách là một cư sĩ, khi ở trong hoàn 
cảnh tương tự của chư tăng. Cả tu sĩ và cư sĩ đều có thể 
trì giới trên thân, khẩu, ý. Ví dụ, chúng ta đọc trong Tạng 
Luật (Phân tích Giới bổn II, Ưng đối trị, phần Thảo mộc, 
điều học thứ sáu [383]) thấy rằng một số vị tăng đã chiếm 
những nơi ngủ tốt nhất vốn được dành cho những vị trưởng 


12 Con đường đức Phật 





lão. Đức Phật đã chế một điều luật, quy định rằng đó là một 
hành vi phạm giới. Sự việc như vậy cũng có thể nhắc nhở 
một cư sĩ không nên giành vị trí tốt nhất cho mình trong một 
căn phòng, trong xe buýt hay xe lửa. Người ta có thể nghĩ 
răng mình có quyền ở nơi tốt nhất, nhưng đây là ngã mạn. 
Có thể thấy được rằng tại thời điểm đó, không có từ bi mà 
là tâm bắt thiện. Khi đọc trong Tạng Luật nói về cuộc sống 
hàng ngày của các nhà sư và về những tình huống mà vị ấy 
bị cám dỗ lơ là giới luật, chúng ta được nhắc nhở về những 
phiền não của mình, điều này có thể giúp chúng ta nhận ra 
lỗi lầm và những thói xấu bắt rễ sâu dày của chính mình. 


Các vị tỳ kheo cần nhớ rằng tứ vật dụng như y áo, thực 
phẩm, chỗ ở và thuốc men được sử dụng để có thể duy trì 
sức khỏe và cống hiến đời mình cho nhiệm vụ phát triển 
hiểu biết về các thực tại. Vị ấy không nên gợi ý cư sĩ dâng 
loại thực phâm mà mình thích, và không nên thọ dụng trong 
sự dính mắc vào vật dụng bằng cách tích trữ thực phẩm 
hoặc y áo. Vị ấy không nên cố gắng để có được tứ vật dụng 
bằng các cách không đúng đắn, chẳng hạn như giả vờ có 
tiến bộ hơn trong phát triển trí tuệ so với thực tế của vị ấy. 
Vị ấy có thể có hành vi đạo đức giả như từ chối vật cúng 
dường để các cư sĩ tin rằng mình là một người thiểu dục 
tri túc, rồi sau đó thì cúng dường cho vị ấy nhiều thứ hơn. 
Các vị này có thể cố gây ấn tượng với người khác bằng 
phong thái của mình. Chúng ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 123 





(Chương I, số 70) như sau: 


Ở đây, một người có ác dục, nạn nhân của tham ái, 
khát khao được ngưỡng mộ tán thán, tự nhủ: “Mọi người 
sẽ ngưỡng mộ mình” nên làm bộ tịch khi đi, làm bộ tịch khi 
nằm; vị ấy bước đi có nghiên cứu, đứng có nghiên cứu, 
ngồi có nghiên cứu, nằm có nghiên cứu. Vị ấy bước đi làm 
bộ như rất đăm chiêu, khi đứng, ngồi, nằm dường như rất 
tập trung quán tưởng. Vị ấy là người toạ thiền chỗn đông 
người. ” 

Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng ham muốn tứ vật dụng 
có thể thúc đây lời nói với tâm bất thiện. Chúng ta đọc 
(Chương I, số 72) về các loại lời nói bất thiện: 


Nói tâng bốc là cách nói lẫy lòng mọi người được lặp đi 
lặp lại mà không quan tâm đến liệu có đúng với sự thật và 
Pháp. Tâng bốc là nói một cách hạ mình, luôn luôn duy trì 
một thái độ tự ti, thấp kém. Cháo đỗ sượng thì cũng tương 
tự cháo đỗ, chẳng là do khi nâu, một số hạt chưa chín, số 
còn lại thì chín, cũng như vậy, kẻ mà trong lời nói chỉ có vài 
điêu đúng sự thật, những điều còn lại thì sai sự thật, được 
coi như “cháo đỗ”; pháp của anh ta được gọi là “cháo đỗ 
Sượng”. 

Không chỉ các nhà sư mà cư sĩ cũng có thể không 
thành thật trong cách cư xử và lời nói của mình để có được 
thứ mong muốn. Chúng ta nên kiểm tra xem lời nói của 


124 Con đường đức Phật 





mình có là “cháo đỗ sượng” không. Có thể chúng ta nói 
những điều đúng một chút và sai một chút. Chúng ta có thể 
tin rằng không có hại gì trong “cháo đỗ sượng”, nhưng tại 
thời điểm đó chúng ta tích lũy xu hướng nói dối. 

Một vị tỳ kheo cần nhắc nhở mình trong vấn đề liên 
quan đến tứ vật dụng. Vị ấy nên thọ dụng chúng mà không 
tham lam và chân chánh quán tưởng khi thọ dụng chúng. 
Chúng ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo (Chương I, số 85) về 
việc thọ dụng đồ khất thực như sau: 


Chân chánh quán tưởng, vị tỳ kheo thọ dụng món ăn 
khắt thực, không phải đề đùa vui, không phải để đam mê, 
không phải để làm đẹp, không phải để béo tốt, mà chỉ để 
duy trì thân mạng, giúp đây lui sự khó chịu và đề thực hành 
phạm hạnh. 


Chân chánh giác sát, vị ấy thọ dụng món ăn khắất thực, 
không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không phải 
đề trang sức, không phải đề tự làm đẹp, mà chỉ để thân này 
được sống lâu, được bảo dưỡng, để khỏi bị giày vò, đề hỗ 
trợ phạm hạnh. 


Thực phẩm thường là một đối tượng của tham và 
cũng có thể là một đối tượng của sân. Nếu một người chân 
chánh quán tưởng khi sử dụng chúng thì có tâm thiện. 
Thích thưởng thức món ngon cũng là điều tự nhiên, nhưng 
nếu ta nhớ rằng thực phẩm giống như một loại thuốc cho 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 125 





cơ thể, thì ít có khuynh hướng ăn quá nhiều - nguyên nhân 
của sự lười biếng. Nhiệm vụ của chư tăng là chân chánh 
quán tưởng khi thọ dụng tứ vật dụng, còn đối với cư sĩ thì 
có thể có duyên cho việc chân chánh quán tưởng về những 
thứ mình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. 


Các vị tỳ kheo cũng không nên tự do thoải mái ngủ 
nghỉ, giao du với mọi người hay nói chuyện phiếm, chuyện 
vô ích. Chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ kinh (Chương Mười 
Pháp, Phẩm Song Đôi, IX, Những Đề Tài Câu Chuyện) khi 
Đức Phật đang ngụ ở gần thành Xá vệ (Sävatthi) tại Kỳ 
viên Tịnh xá (Jetavana), một số vị tỳ kheo ham nói chuyện 
phiếm, cụ thể là nói chuyện về vua chúa, trộm cướp, tướng 
lĩnh, thực phẩm, bà con, làng xóm và các chủ đề vô ích 
khác. Đức Phật hỏi họ đang nói chuyện gì và sau đó Ngài 
nói rằng những chuyện phiếm, chuyện vô ích như vậy là 
không phù hợp với họ. Ngài chỉ ra rằng, có mười chủ đề 
đàm luận mà các vị tỳ kheo nên tham gia vào như: 


Nói về thiểu dục (muốn ít), vê tri túc (biết đủ), ẩn dật, cô 
độc, nỗ lực tinh cân, đạo đức, định tâm, trí tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến. 


Điều này có cũng có lợi cho cư sĩ trong việc thấy được 
loại tâm nào thúc đẩy việc chuyện trò. Mặc dù người ta 
chưa thể thay đổi thói quen nhưng biết được loại tâm nào 
thúc đây lời nói và hành động của mình là điều rất có ích. 


126 Con đường đức Phật 





Các vị tỳ kheo cần phải giữ thanh tịnh trong mọi hành 
động và lời nói. Có bốn loại thanh tịnh thuộc giới tỳ kheo: 
hành trì giới luật, thu thúc lục căn, nuôi mạng chân chánh, 
sử dụng đúng đắn tứ vật dụng. Liên quan đến việc “thu thúc 
lục căn”, chúng ta đọc thấy trong Trung Bộ Kinh (Kinh Tiều 
Dụ Dấu Chân Voi, sỗ 27) như sau: 


Khi mắt thấy sắc, Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi nễm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái ưu bi và các ác bắt thiện pháp khởi lên, vị ấy 
tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ 
frì ý căn. Vị ấy thành tựu Thánh hộ trì các căn này, cảm giác 
lạc thọ thuộc nội tâm, không vẫn đục. 


Khi có sự hiểu biết về đối tượng thị giác, âm thanh và 
các thực tại khác như chúng là, là vô thường và vô ngã, 
người ta sẽ bớt bị chúng mê hoặc. Chúng ta phải hiểu các 
từ “quán sát” và “chế ngự” theo nghĩa này. Chính là bởi sự 
hiểu biết, trí tuệ, mà có sự “thu thúc lục căn”. 


Như chúng ta đọc trong Kinh Pháp Cú (cầu 183), Đức 
Phật đã dạy về tránh điều ác, phát triển thiện pháp và thanh 
lọc tâm ý. Thông qua phát triển tâm trí, có thể thanh lọc tâm 
ý, loại bỏ những gì là bất tịnh, bất thiện. Phát triển tâm trí 
là loại thứ ba trong ba phân loại thiện pháp. Để phát triển 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 127 





tâm trí thì chánh kiến hay trí tuệ là cần thiết, trong khi hình 
thái thiện pháp đầu tiên là bố thí và hình thái thứ hai là trì 
giới có thể thực hiện mà không có chánh kiến. Người ta có 
thể thực hiện những hành động bố thí, tránh điều ác hay 
giúp đỡ người khác vì đó là bản tính của họ, mặc dù không 
có hiểu biết về tâm mình. Khi có hiểu biết đúng về các tâm 
sinh khởi thì có sự phát triển thiện pháp nhiều hơn. Thông 
qua sự phát triển hiểu biết về các tâm của mình, người ta 
sẽ phát hiện ra tất cả điểm yếu của mình, ngay cả những 
lỗi nhỏ, và điều này có nghĩa là có ít ảo tưởng về bản thân 
hơn. Rất lợi lạc khi khám phá ra rằng bất cứ khi nào không 
hành thiện thì những hành động, lời nói và suy nghĩ là bất 
thiện. 

Chúng ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Chương Hai 
Pháp, Phẩm Tranh Luận, §7) về làm ác và bỏ qua làm thiện. 
Chúng ta đọc thấy rằng Bà la môn Jãnussoni hỏi Đức Phật 
tại sao một số chúng sinh tái sanh trong địa ngục. Đức Phật 
giải thích rằng đó là do làm ác và không làm thiện. Ngài nói: 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người thân làm ác, thân 
không làm thiện, miệng nói ác, miệng không nói thiện, ý 
nghĩ ác, ý không nghĩ thiện. Như vậy, này Bà-la-môn, do 
làm và do không làm như vậy, ở đây một số chúng sanh sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


128 Con đường đức Phật 





Chúng ta đọc thấy rằng Đức Phật sau đó thuyết rằng, 
do thực hành thiện nghiệp và tránh bất thiện nghiệp mà 
chúng sinh được tái sinh ở cảnh trời. Bài kinh là một lời 
nhắc nhở không bỏ qua thiện pháp. Bỏ qua thiện pháp sẽ 
tạo duyên cho sự hối tiếc và lo lắng sau này. Khi thiện pháp 
được thực hiện với mục đích tiêu trừ phiền não, sẽ có nhiều 
động lực để tránh bắt thiện pháp, phát triển thiện pháp và 
thanh lọc tâm ý. Khi phát triển hiểu biết hơn về tâm và các 
tâm sở đồng sinh thì niềm tin vào lợi ích của thiện pháp sẽ 
tăng lên. Khi trực nhận được sự thật về vô ngã, người ta sẽ 
thấy rõ ràng rằng tâm thiện phát sinh do duyên riêng của 
chúng, rằng không có con người hoặc tự ngã nào làm điều 
đó. Nhờ đó mà thiện pháp sẽ trong sạch hơn, việc giữ giới 
sẽ trở nên bền vững hơn. Tuy nhiên, hiểu biết về sự thật vô 
ngã là kết quả của một sự phát triển dần dần, nó không thể 
có được trong thời gian ngắn. Đó là sự phát triển trí tuệ trực 
nhận được các hiện tượng danh và sắc của đời sống. Đây 
là hình thái thiện nghiệp thuộc về phát triển tâm trí. 


Ích kỷ, ghen tị, keo kiệt, giận dữ, kiêu mạn và các phiền 
não khác làm rối loạn xã hội. Những phiền não ấy thúc đây 
chúng ta nói lời sai trái và hành động sai trái. Làm như 
vậy, chúng ta hại cả chính mình và những người khác. Nếu 
chúng ta rèn luyện bản thân sống theo các nguyên tắc của 
từ ái, bi mẫn, khoan dung và hiền dịu như Đức Phật đã dạy, 
thì sẽ đem lại lợi ích cho bản thân và xã hội. Tại thời điểm 


Thiện pháp và cuộc sống thiện lành 129 





thực hành thiện pháp, tâm thanh tịnh, không phiền não; 
không có tham, sân và si. Chúng ta đọc trong Kinh Pháp 
Cú (câu 3-5): 

“Hắn chửi tôi, hắn đánh tôi, hắn đánh bại tôi, hắn cướp 
tài sản của tôi”, sự thù hận của những kẻ nuôi dưỡng suy 
nghĩ như vậy không dịu đi. “Hắn chửi tôi, hắn đánh tôi, 
hắn đánh bại tôi, hắn cướp tài sản của tôi”, sự thù hận của 
những người không nuôi dưỡng suy nghĩ như vậy được 
dịu dần. Hận thù không bao giờ chấm dứt bởi lòng thù hận 
trong thế giới này; chỉ có tình yêu thương mới có thể chắm 
dứt điều đó. Đây là một nguyên tắc cổ xưa. 


Chúng ta không thể sống đúng theo nguyên tắc như 
vậy trừ phi có sự phát triển trí tuệ dẫn đến chắm dứt phiền 
não. Tuy nhiên, chúng ta có thê bắt đầu áp dụng thực hành 
những thiện pháp mà mình có khả năng thực hiện được 
vào lúc này. Tất cả các loại thiện pháp thuộc bố thí, trì giới 
và phát triển tâm trí đều vì lợi ích cho bản thân chúng ta và 
đồng loại. 


130 Con đường đức Phật 





Phát triên tâm trí và thiền 


Phát triển tâm trí (bhavana) là loại thứ ba trong phân 
loại ba thiện pháp. Phát triển tâm trí bao gồm phát triển an 
tinh (samatha, còn gọi là thiền chỉ) và phát triển tuệ minh 
sát (vipassanã, còn gọi là thiền quán). Loại thứ nhất trong 
phân loại ba thiện pháp là bố thí cùng loại thứ hai là trì giới 
có thể thực hiện mà không có hiểu biết về các tâm sinh 
khởi là thiện hay bắt thiện. Tuy nhiên, đối với phát triển tâm 
trí thì hiểu biết là thiết yếu. Chúng ta sẽ thấy hiểu biết sinh 
khởi trong thực hành phát triển tâm trí cũng có nhiều mức 
độ khác nhau. 

Việc nghiên cứu và chia sẻ Phật Pháp với những người 
khác đều thuộc về thiện pháp phát triển tâm trí. Khi nghe 
thuyết Pháp và đọc kinh sách, ta học để biết được những 
gì là thiện và những gì là bất thiện, ta học về nghiệp và 
quả của nghiệp, cũng như về cách phát triển thiện pháp. Ta 
học rằng các thực tại là vô thường (anicca), khổ (dukkha), 
và vô ngã (anattä). Để phát triển hiểu biết về Pháp, người 
ta không chỉ nên lắng nghe, mà còn phải suy xét kỹ lưỡng 
những gì được nghe và kiểm chứng ý nghĩa của nó. Thuyết 


Phát triển tâm trí và thiền 131 





Pháp cho người khác thuộc về phát triển tâm trí. Cả người 
nói và người nghe đều lợi lạc bởi vì họ có thể được nhắc 
nhở về sự cần thiết phải thực chứng sự thật của Pháp trong 
cuộc sống của mình. Hiểu biết có được thông qua nghiên 
cứu Giáo lý là nền móng cho samatha và vipassana, cả hai 
hình thái này đều thuộc về phát triển tâm trí. 


Hai loại phát triển tâm trí samatha và vipassanã mỗi 
loại có một mục đích và cách phát triển khác nhau. Đối với 
cả hai loại, chánh kiến (hiểu biết đúng) về mục đích và con 
đường phát triển là không thể thiếu. Ở samatha, người ta 
phát triển an tịnh bằng cách tập trung vào một đề mục thiền 
để tạm thời thoát khỏi những kinh nghiệm qua ngũ quan 
và dính mắc với chúng. Vipassana là phát triển hiểu biết 
trực tiếp về tất cả các thực tại xảy ra trong cuộc sống hàng 
ngày. Mục tiêu của thiền minh sát là loại bỏ tà kiến và các 
phiền não khác. Trí tuệ hay tuệ giác không phải là cái hiểu 
lý thuyết về các hiện tượng danh và sắc, mà là kinh nghiệm 
trực tiếp về đặc tính của các thực tại. 


` 
_ ” 


Có rất nhiều hiểu lầm liên quan đến từ “thiền”. Một số 
người muốn ngồi thiền nhưng không hiểu thiền là gì, đối 
tượng và mục đích của thiền là gì. Thiền được xem là sự 
trốn tránh, là cách thoát khỏi những vấn đề của cuộc sống 
hàng ngày. Ai đó tin rằng khi một người ngồi ở một nơi yên 
tĩnh và tập trung vào một đối tượng thì có thể trở nên thư 
giãn và không còn lo lắng gì. Thư giãn là thứ đáng mong 


135 Con đường đức Phật 





muốn nhưng không phải là mục tiêu của phát triển tâm trí. 


Samatha là phát triển an tịnh. Cần phải có hiểu biết 
đúng về an tịnh. An tịnh thực sự phải là thiện, ly bất thiện 
pháp. Như tôi đã giải thích ở phần trước, tâm bắt thiện có 
ba nhân: tham, sân và si. Ba nhân này có nhiều mức độ, 
từ thô tháo đến vi tế. Tâm thiện thì có các nhân thiện là 
vô tham, vô sân và có thể có vô si (trí tuệ). Để có cái hiểu 
đúng về các tâm của mình, ta cần phải tìm hiểu chúng trong 
cuộc sống hàng ngày, nếu không sẽ dễ bị nhầm lẫn, coi bất 
thiện là thiện. Người ta thường tin rằng nếu không có sân 
hận hay bực bội, thì có nghĩa là có an tịnh. Tuy nhiên, cần 
biết rằng không phải cứ không có sân hận là có tâm thiện. 
Có thê có sự dính mắc vi tế đối với sự định tĩnh đó và do 
vậy, đã có tâm bắt thiện, bát thiện không phải là an tịnh. An 
tịnh là một trong những tâm sở tịnh hảo đi kèm với mỗi tâm 
thiện. Ví dụ, khi có bố thí hay trì giới thì cũng có an tịnh. 
Vào khoảnh khắc đó không có tham, sân hay si, tâm hoàn 
toàn thanh tịnh. Tuy nhiên, các khoảnh khắc tâm thiện là rất 
hiếm, nên ngay sau khi chúng diệt đi thì các tâm bắt thiện 
sinh khởi. Do các khoảnh khắc an tịnh với tâm thiện rất ít 
sinh khởi, nên đặc tính của an tịnh có thể không được nhận 
biết. Mục tiêu của samatha là phát triển an tịnh với một đề 
mục thiền. Chỉ khi có hiểu biết đúng về sự khác khau giữa 
các khoảnh khắc tâm bắt thiện và tâm thiện thì an tịnh mới 
có thể được phát triển. 


Phát triển tâm trí và thiền 133 





Ngay từ trước thời Đức Phật, đã có những nhà thông 
thái thấy được hiểm họa của các đối tượng ngũ dục và 
sự dính mắc đối với chúng. Họ đã có khả năng phát triển 
an tịnh ở tầm cao, thậm chí là ở mức nhập định an chỉ 
[tiếng Pãli là jhãna]. Nhập định không phải là trạng thái xuất 
thần như người ta vẫn làm tưởng. Tại các khoảnh khắc 
nhập định, chỉ có đề mục thiền được kinh nghiệm, còn kinh 
nghiệm qua ngũ quan như cái thấy hay cái nghe thì không 
xảy ra. Tâm ở trạng thái nhập định thuộc về một cảnh giới 
tâm cao hơn tâm dục giới (là các tâm trong cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta kinh nghiệm các đối tượng ngũ quan). 
Tại các khoảnh khắc an chỉ định thì có an tịnh ở mức độ 
cao, không có mê đắm các đối tượng ngũ dục, và các phiền 
não tạm thời bị đè nén. Có nhiều tầng định khác nhau, và 
ở mỗi tầng định tiếp theo thì có an tịnh ở mức cao hơn. 
Tuy nhiên, với các tầng định thì phiền não không thể được 
tận diệt. Sau khi các khoảnh khắc an chỉ định diệt đi thì cái 
thấy, cái nghe và các kinh nghiệm ngũ quan khác lại sinh 
khởi, và do đó các phiền não lại phát sinh trở lại. Ngay cả 
khi người ta chưa tích lũy xu hướng và kỹ năng phát triển 
an tịnh ở tầm cao đi nữa, thì có được chút kiến thức về sự 
phát triển an tịnh cũng là lợi ích. Điều này giúp người ta loại 
bỏ hiểu biết sai lầm về thiền chỉ (samatha) và thiền minh 
sát (vipassana) và thấy được sự khác nhau về hai loại thiền 
này. 


13⁄4 Con đường đức Phật 





Đối với thiền chỉ, điều cần thiết là phải hiểu biết thuần 
thục về đặc tính của sự an tịnh và về cách thức phát triển an 
tịnh với đề mục thiền thích hợp. Thanh Tịnh Đạo (Chương 
IV-XII) mô tả 40 đề mục thiền tạo duyên cho an tịnh. Trong 
số các đề mục thiền có các biến xứ (kasinas), niệm ân đức 
Phật, Pháp, Tăng, quán tử thi, niệm sự chết, niệm tâm Từ, 
niệm hơi thở. Bản thân đề mục thiền không nhất thiết mang 
lại an tịnh. Chỉ khi có hiểu biết đúng đắn về sự an tịnh và 
cách phát triển nó thì an tịnh mới có thể tăng trưởng. Hơn 
nữa, việc đề mục thiền nào phù hợp để phát triển an tịnh 
cho mỗi người lại phụ thuộc vào căn tánh của người ấy. 
Người ta thường cho rằng an tịnh được phát triển bằng 
cách tập trung. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng có chánh 
định và tà định. Định là một tâm sở đi cùng với mỗi tâm. 
Như đã giải thích ở phần trước, mỗi khoảnh khắc chỉ có một 
tâm sinh khởi, và mỗi tâm sinh kèm với một số tâm sở, mỗi 
tâm sở thực hiện chức năng riêng của chúng trong khi hỗ 
trợ tâm trong việc kinh nghiệm đối tượng. Mỗi tâm có thể 
kinh nghiệm một đối tượng, và tâm sở định hay nhất tâm 
có chức năng tập trung vào đối tượng. Chính vì vậy, sự tập 
trung (định) có thể là thiện, có thể là bất thiện hoặc không 
thiện cũng không bắt thiện. Khi định sinh kèm tâm bắt thiện, 
đó là tà định. Nếu ta cố tập trung thì thường có sự dính mắc 
với việc thực hành của mình, hoặc thường có sân vì mệt 
mỏi, và tại những khoảnh khắc đó thì không có sự an tịnh. 


Phát triển tâm trí và thiền 135 





Nếu có hiểu biết đúng về an tịnh và về phương pháp phát 
triển an tịnh thì có chánh định mà không cần phải cố gắng 
tập trung. 


Chính hiểu biết đúng đắn (chánh kiến) cần phải được 
nhắn mạnh, chứ không phải sự tập trung. 


Niệm hơi thở thường được cho là một đề mục thiền 
dễ dàng, tuy nhiên, hiểu như vậy là không đúng. Nó là một 
trong những đề mục phức tạp nhất. Nếu một người cố gắng 
tập trung vào hơi thở mà không có chánh kiến (hiểu biết 
đúng) về đề mục này thì sẽ có sự dính mắc chứ không có 
an tịnh. Hơi thở là một sắc do tâm sinh. Nó thể hiện qua 
các đặc tính cứng, mềm, nóng hay căng, trùng. Những ai 
muốn phát triển đề mục này và có duyên tích lũy cho việc 
phát triển nó cần phải quan sát hơi thở ở nơi nó xúc chạm 
vào chóp mũi hay môi trên. Tuy nhiên, hơi thở rất vi tế nên 
rất khó có thể chánh niệm, nhận biết nó một cách rõ ràng. 
Thanh Tịnh Đạo (Chương VIII, 208) nói rằng: 


Trong khi các đề mục thiền khác ngày càng trở nên rõ 
ràng hơn ở giai đoạn cao hơn thì đề mục thiền này lại không 
như vậy: thực tế là khi một người phát triển nó, nó trở nên 
ngày càng vi tế ở giai đoạn cao hơn, và thậm chí đến một 
lúc nào đó nó sẽ không còn hiện hữu. 


Chúng ta tiếp tục đọc (Chương VIII, 211) như sau: 


136 Con đường đức Phật 





Còn pháp niệm hơi thở này thì khó, thật khó tu tập, 
đó là một địa hạt mà chỉ có tâm của chư Phật, các bậc 
Duyên Giác và Thanh văn mới quen thuộc. Đó không phải 
là chuyện tâm thường, mà những người tầm thường cũng 
không thể tu tập được. Càng chú ý đến nó, thì càng trở nên 
an tịnh và tễ vi hơn nữa. 

Bởi thế mà ở đây cần có niệm và tuệ tăng thịnh. 

“Thanh văn” hay “Đệ tử Phật” chỉ những môn đệ [theo 
chú giải thì là các bậc Thánh] của Đức Phật, là những người 
đã tích lũy được trí tuệ thâm sâu và có được những phẩm 
hạnh cao thượng. Do vậy, đề mục này không phù hợp với 
tất cả mọi người. 

Chúng ta bám víu vào hơi thở vì cuộc sống của chúng 
ta phụ thuộc vào nó. Hơi thở ngừng lại khi cuộc sống của 
chúng ta kết thúc. Khi đề mục này được phát triển một cách 
đúng đắn, hành giả cần phải biết khi nào có sự dính mắc 
vào hơi thở hay sự tĩnh lặng; và cần biết khi nào có tâm 
bắt thiện, và khi nào có tâm thiện. Nếu không thì không thể 
phát triển an tịnh với đề mục này. Rất khó để biết đặc tính 
của hơi thở, người ta có thể dễ dàng coi cái không phải là 
hơi thở là hơi thở. Theo dõi chuyển động phồng xẹp của 
bụng không phải là chánh niệm hơi thở. Một số người tập 
thở vì lợi ích thư giãn. Trong khi tập trung vào hơi thở, 
người ta không thể đồng thời suy nghĩ lo toan nên cảm thấy 


Phát triển tâm trí và thiền 137 





thoải mái hơn. Đây không phải là chánh niệm hơi thở, cái 
có mục đích là tạm thời ly tham. Chánh niệm hơi thở là việc 
cực kỳ khó khăn và nếu phát triển nó một cách sai lầm thì 
có tà định, không có sự phát triển thiện pháp. Để phát triển 
đề mục này, người ta phải sống một cuộc sống ẩn dật và 
cần hội tụ nhiều nhân duyên. 


Liệu người ta có phải sống một cuộc sống ẩn dật để 
phát triển tất cả các đề mục thiền không? Có rất nhiều mức 
độ an tịnh. Nếu một người có căn tính và khả năng cho việc 
phát triển an tịnh ở tầm cao, thậm chí là đạt tới tứ thiền, 
sống ẩn dật là một trong những thuận duyên để đạt được 
điều đó. Tuy nhiên, theo Thanh Tịnh Đạo, chỉ rất ít người 
có thê đạt tứ thiền. Ngay khi một người không có xu hướng 
phát triển an tịnh ở tầm cao, vẫn có thể có nhân duyên cho 
những khoảnh khắc an tịnh trong cuộc sống hàng ngày. Một 
số đề mục thiền như phát triển tâm Từ, có thể là một duyên 
cho an tịnh trong cuộc sống. Một số người có cảm giác 
rằng, để phát triển được đề mục này, người ta phải ở một 
mình và tập trung vào những suy nghĩ từ bi. Sự phát triển 
tâm Từ không phải là vấn đề của tập trung mà là là vấn đề 
của chánh kiến, hiểu biết đúng. Tâm Từ có thể và cần được 
phát triển khi ở bên người khác. Cần phải hiểu rõ ràng khi 
nào có lòng vị tha và khi nào có lòng vị kỷ. Các khoảnh khắc 
của tâm Từ có thể bị tiếp nối bởi những khoảnh khắc của 
dính mắc. Hiểu biết đúng về các tâm của mình là điều không 


138 Con đường đức Phật 





thể thiếu trong phát triển đề mục này, cũng như đối với sự 
phát triển của các đề mục khác của thiền. Thanh Tịnh Đạo 
(Chương IX, 2) giải thích rằng để phát triển từ tâm, người 
ta nên suy xét sự nguy hại của ác ý và sự lợi lạc của kham 
nhẫn. Sách nói rằng, ta không thể từ bỏ mối nguy hại chưa 
nhận thấy, cũng như vươn tới điều lợi lạc chưa tỏ ngộ. Như 
vậy chúng ta một lần nữa thấy hiểu biết đúng được nhắn 
mạnh. Chúng ta có thể không thích một ai đó và thiếu kiên 
nhẫn về hành vi của họ. Khi chúng ta thấy những bắt lợi của 
các suy nghĩ bất thiện thì có thể có duyên cho những suy 
nghĩ thiện thay vào đó. Người đó có thể đối xử với chúng ta 
một cách không thân thiện, nhưng chúng ta vẫn có thể coi 
họ như một người bạn. Tình bạn thật sự không phụ thuộc 
vào hành vi của người khác mà phụ thuộc vào tâm thiện. 
Khi thấy cô đơn do không có bạn bè bên cạnh, chúng ta nên 
tìm hiểu tâm của mình. Có từ đi kèm tâm không? Cách nhìn 
này có thể thay đổi quan điểm của chúng ta về mối quan hệ 
của mình với đồng loại và kết quả là thái độ của chúng ta 
có thể sẽ bớt ích kỷ hơn. Tâm Từ có thể được mở rộng đến 
bắt kỳ ai, kể cả những người mà chúng ta không biết, người 
mà mình gặp trên đường. Chúng ta thường có xu hướng 
thiên vị, chúng chỉ muốn tốt với người mình thích, nhưng 
đó là một thái độ ích kỷ. Khi có tâm Từ thực sự thì cũng có 
sự công bằng, không thiên vị. Chúng ta có xu hướng nghĩ 
về người khác chủ yếu với tâm bắt thiện, với tâm có nhân 


Phát triển tâm trí và thiền 129 





tham hoặc sân. Tuy nhiên, khi chúng ta biết được tâm Từ là 
gì thì sẽ có nhân duyên cho những suy nghĩ thiện thay vào 
đó, và vì vậy có an tịnh. An tịnh có thể sinh khởi tự nhiên 
khi có nhân duyên thích hợp. Khi một người quá cố gắng 
suy nghĩ từ bi để tạo sự an tịnh thì có tham thay cho an tịnh 
thực sự, cái cần phải là thiện. Như vậy, đây không phải là 
cách phát triển đề mục thiền tâm Từ. 


Không phải tất cả các đề mục thiền đều phù hợp với tất 
cả mọi người. Có những đề mục quán tử thi ở các giai đoạn 
phân hủy, tuy nhiên, đối với một số người thì đề mục này có 
thể tạo duyên cho tâm sân thay vì an tịnh. Suy niệm về cái 
chết là một đề mục thiền có thể tạo duyên cho an tịnh trong 
cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đối mặt với cái chết hết lần 
này qua lần khác, và thay vì buồn khổ, chúng ta có thể suy 
niệm với tâm thiện về sự vô thường của đời sống. Chúng 
ta có thể được nhắc nhở rằng thậm chí vào lúc này, thân 
thể mình đang bị hoại diệt, nó được cấu thành như vậy là 
do các hiện tượng vật chất, các yếu tố sinh khởi và diệt đi. 
Theo nghĩa tột cùng thì cái chết không khác những gì đang 
xảy ra tại thời điểm này. 

Liệu có cần thiết phải phát triển định trước khi phát 
triển tuệ giác không? Một số người tin rằng khi có định rồi 
sẽ dễ dàng hơn để phát triển trí tuệ sau đó. Nên nhớ rằng 
thiền chỉ và thiền minh sát mỗi loại có mục tiêu khác nhau 


140 Con đường đức Phật 





và cách phát triển khác nhau. Thiền chỉ có mục tiêu là thoát 
khỏi cái thấy, cái nghe và các kinh nghiệm ngũ quan khác 
nhằm chế ngự sự dính mắc vào đối tượng. Thiền minh sát 
là sự phát triển hiểu biết trực tiếp về tắt cả các thực tại trong 
đời sống hàng ngày: cái thấy, cái nghe và các kinh nghiệm 
ngũ quan khác, các đối tượng ngũ quan và cả các phiền 
não phát sinh do chúng. Bằng cách này, tà kiến về cái tôi và 
mọi phiền não khác có thể được tận diệt. Thiền Chỉ không 
nên được coi là một sự chuẩn bị cần thiết cho sự phát triển 
trí tuệ. Đức Phật không thiết lập bất kỳ quy tắc nào coi thiền 
Chỉ như một yêu cầu cho sự phát triển tuệ giác. Mỗi người 
một căn tính. Phát triển thiền Chỉ hay không phụ thuộc vào 
khuynh hướng tích lũy của từng người. Con người dưới 
thời Đức Phật đã tích lũy kỹ năng tuyệt vời cho phát triển an 
tinh, thậm chí đạt đến tứ thiền. Tuy nhiên, để đạt được giác 
ngộ, họ vẫn phải phát triển tuệ giác, tức hiểu biết trực tiếp 
các thực tại, qua từng giai đoạn. Họ cũng phải có hiểu biết 
đúng về tâm đạt đến tứ thiền để không cho tứ thiền là “tự 
ngã”. Có rất nhiều người vào thời Đức Phật đã đạt giác ngộ 
mà không cần phải phát triển an tịnh ở tầm cao trước đó. 


Mục đích của thiền Chỉ là đè nén phiền não, tuy nhiên, 
ngay cả khi đạt được đến tứ thiền thì phiền não không thể 
được tận diệt. Khi có điều kiện, tâm bắt thiện lại sinh khởi. 
Trong phát triển tuệ giác, bất kỳ thực tại nào xuất hiện, cho 
dù là dễ chịu hay khó chịu, thiện hay bắt thiện, đều là đối 


Phát triển tâm trí và thiền 141 





tượng để học hỏi. Phiền não nên được hiểu như chúng là: 


là các thực tại sinh khởi do duyên riêng của mình và 
không phải là tự ngã. Chừng nào phiền não còn được coi 
là “tôi” hay “của tôi” thì chúng không thể được loại trừ. Sự 
phát triển tuệ giác không loại trừ an tịnh, cũng có nhân 
duyên cho an tịnh trong đó. Khi phiền não được loại trừ 
theo từng giai đoạn thì sẽ có nhiều an tịnh hơn. Khi phiền 
não hoàn toàn bị tận diệt thì không còn xao động nào do bắt 
thiện nữa, và đây là mức độ cao nhất của an tịnh. 


Việc phát triển tuệ minh sát - hình thái phát triển tâm 
trí thứ hai - là sự phát triển hiểu biết trực nhận các thực tại, 
các hiện tượng danh và sắc của đời sống chúng ta. Trước 
thời Đức Phật, người ta cũng có thể phát triển an tịnh. Bát 
thiền là mức độ thiện pháp cao nhất có thể đạt được trước 
khi Đức Phật giác ngộ. Tuy nhiên, sự phát triển tuệ giác chỉ 
có thể được giáo hóa bởi một vị Phật. Ngài dạy sự thật về 
vô thường, anicca; khổ, dukkha; và vô ngã, anattã. Những 
gì được gọi là một con người hay một cái tôi chỉ là một sự 
kết hợp tạm thời của hiện tượng danh (tâm) và sắc (vật 
chất) [hiện tượng danh và sắc trong tiếng Pãli là nãma và 
rũpa] sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. Thông qua phát triển 
trí tuệ, có thể có kinh nghiệm trực tiếp chân lý và sự tận diệt 
phiền não ở thời điểm đạt đến giác ngộ. 


Tuy nhiên, khi hiểu biết các thực tại chỉ trên lý thuyết, 


142 Con đường đức Phật 





chúng ta không thể nắm bắt được chân lý về vô thường, 
khổ và vô ngã ; vẫn còn có sự chấp thủ vào các khái niệm 
và ý niệm về con người, bản ngã, thế giới. Như đã giải thích 
ở chương 3, có hai loại sự thật: sự thật chế định và sự thật 
tối hậu. Sự thật chế định là thế giới con người và sự vật 
xung quanh chúng ta, thế giới của nhà cửa, cây cối và xe 
cộ, đó là những điều chúng ta đã quen thuộc. Khi chúng ta 
học hỏi Giáo lý của Đức Phật, chúng ta tìm hiểu về chân 
lý tối hậu. Thực tại tối hậu là hiện tượng danh, các tâm và 
các tâm sở sinh kèm, và hiện tượng sắc. Niết Bàn là một 
thực tại tối hậu nhưng chỉ có thể được kinh nghiệm khi 
đạt tới giác ngộ. Cái thấy chỉ có thể sinh khởi khi có nhãn 
căn và đối tượng thị giác, nó sinh khởi do duyên riêng của 
mình. Tương tự như vậy đối với cái nghe và và kinh nghiệm 
ngũ quan khác. Chỉ có một tâm tại một khoảnh khắc kinh 
nghiệm một đối tượng. Sau cái thấy, cái nghe hay một kinh 
nghiệm ngũ quan khác, có tâm thiện và tâm bắt thiện. Tâm 
thiện với vô tham có thể sinh khởi, hay tâm bát thiện với 
tham, sân hay keo kiệt, bỏn xẻn. Tất cả các thực tại này 
sinh khởi do duyên riêng của chúng. Không có tự ngã có 
thể kiểm soát các thực tại này hay khiến chúng sinh khởi. 
Chúng sinh khởi chỉ trong một khoảnh khắc và diệt đi ngay 
lập tức. Do vô minh mà chúng ta không nắm bắt được bản 
chất thật của thực tại, bản chất vô thường, khổ và vô ngã 
của chúng. Vô minh che đậy sự thật. Tuệ giác, hiểu biết 


Phát triển tâm trí và thiền 143 





trực tiếp các thực tại, được phát triển để loại bỏ vô minh và 
tà kiến. Hiểu biết trực tiếp các thực tại khác với hiểu biết 
lý thuyết, nhưng hiểu biết về mặt lý thuyết là nền tảng cho 
hiểu biết trực tiếp. 


Đối tượng của tuệ giác, của hiểu biết trực tiếp, là sự 
thật tột cùng chứ không phải sự thật chế định. Sự thật chế 
định là những khái niệm - đối tượng của tư duy. Ví dụ, sau 
cái thấy chúng ta nghĩ về hình dạng và kích thước của một 
người hay một vật. Đó không phải là cái thấy nữa mà là suy 
nghĩ về các khái niệm. Ở nghĩa tột cùng thì khái niệm không 
có thực. Mỗi thực tại có đặc tính riêng không thể thay đổi 
mà có thể được kinh nghiệm trực tiếp khi nó xuất hiện. Cái 
thấy là một thực tại tối hậu, nó có đặc tính riêng của mình. 
Nó là thực đối với mọi người. Tên của nó có thể thay đổi, 
nhưng đặc tính của nó không thể thay đổi. Giận dữ là một 
thực tại tối hậu, nó có đặc tính riêng mà ai cũng có thể kinh 
nghiệm được. Để phát triển hiểu biết trực tiếp về thực tại 
tối hậu, điều cần thiết là nắm bắt được sự khác biệt giữa 
thực tại tối hậu và khái niệm. Người ta không phải tránh suy 
nghĩ về các khái niệm, bởi chính suy nghĩ là một thực tại 
tối hậu sinh khởi do duyên riêng và có đặc tính riêng của 
nó. Do vậy, suy nghĩ có thể là đối tượng của hiểu biết khi 
nó xuất hiện. Mỗi thực tại sinh khởi do duyên có thể là đối 
tượng của hiểu biết trực tiếp. Do khái niệm không có thật ở 
ý nghĩa tột cùng và không có một đặc tính có thể được kinh 


144 Con đường đức Phật 





nghiệm trực tiếp, nên chúng không phải là đối tượng của trí 
tuệ trực nhận. 


Làm thế nào phát triển tuệ giác trực tiếp? Cần phải có 
chánh niệm hay tỉnh thức [trong tiếng Pãli gọi là sati] về 
thực tại xuất hiện ở thời điểm bây giờ để có thể phát triển 
hiểu biết trực tiếp về nó. Có nhiều mức độ chánh niệm. 
Chánh niệm là một tâm sở thiện đi kèm với mỗi tâm thiện. 
Đó là sự lưu ý hay không quên những gì là thiện. Khi có 
chánh niệm, cơ hội cho thiện pháp không bị bỏ qua do lãng 
quên hay dễ duôi, lười biếng. Chánh niệm ngăn không cho 
phạm phải những bắt thiện pháp, nó giống như một người 
“bảo vệ”. Có chánh niệm với bố thí, trì giới và với phát triển 
an tịnh. Trong sự phát triển của an tịnh, có chánh niệm với 
đề mục thiền, do đó mà an tịnh có thể phát triển. Khi tuệ 
minh sát, tức hiểu biết trực tiếp về thực tại, được phát triển, 
có chánh niệm không quên, hay biết về thực tại xuất hiện 
ngay bây giờ: một hiện tượng danh hay sắc. Tại đúng thời 
điểm chánh niệm, hiểu biết trực tiếp về thực tại đó có thể 
dần dần được phát triển. Vì vậy, khi có chánh niệm với sự 
phát triển trí tuệ, cơ hội tìm hiểu những gì xuất hiện ở thời 
điểm hiện tại không bị bỏ qua. 

Chánh niệm và trí tuệ là các thực tại khác nhau, chúng 
là các tâm sở có chức năng khác nhau khi sinh khởi với 
tâm thiện trong phát triển tuệ giác. Chánh niệm là không 


Phát triển tâm trí và thiền 145 





quên thực tại xuất hiện ở thời điểm hiện tại qua một trong 
sáu căn, nhưng nó không có chức năng hiểu biết thực tại 
đó. Trí tuệ thẩm xét bản chất thật của thực tại xuất hiện, 
nhưng ban đầu hiểu biết không thể được rõ ràng. Nó chỉ 
đơn thuần học hỏi và nghiên cứu các đặc tính của các hiện 
tượng ở thời điểm hiện tại. Trí tuệ phát triển rất từ từ và có 
nhiều mức độ. Khoảnh khắc của chánh niệm rất ngắn ngủi, 
nó diệt ngay lập tức. Ban đầu chánh niệm và hiểu biết còn 
yếu và do đó người ta không thể biết chắc chắn đặc tính 
của nó là gì. 

Trong phát triển tuệ giác, chánh niệm hay biết một đối 
tượng tại một thời điểm, hoặc danh, hoặc sắc. Nó hay biết 
một thực tại tối hậu chứ không phải một khái niệm như 
một người hay một cái gì đó. Trong suốt cả ngày, có sự 
xúc chạm vào những thứ khác nhau, chẳng hạn như một 
chiếc ghé, cái đĩa, cái cốc, một tắm nệm. Thường là có suy 
nghĩ về khái niệm, người ta định nghĩa thứ mà mình chạm 
vào và biết chúng dùng để làm gì. Tuy nhiên, khi đã học về 
thực tại tối hậu và có đủ duyên cho chánh niệm sinh khởi, 
nó có thể hay biết một thực tại, chẳng hạn như tính cứng 
hoặc mềm xuất hiện qua thân căn. Ngay tại tại thời điểm 
ấy, có thể có một khởi đầu cho hiểu biết đúng về thực tại 
đó: chỉ là một thực tại, một sắc, một yếu tố sinh khởi do 
duyên. Người ta có thể chạm vào món đồ sứ có giá trị, 
nhưng cần nhớ rằng qua sự xúc chạm, chỉ có tính chất 


146 Con đường đức Phật 





cứng chứ không phải là đồ sứ, có thể được kinh nghiệm. 
Tính cứng là đối tượng xúc chạm, là một thực tại tối hậu có 
đặc tính riêng của mình. Khi có chánh niệm về thực tại đó 
thì không có dính mắc. Khi chánh niệm đã diệt đi, có thể có 
những khoảnh khắc suy nghĩ về món đồ sứ đó, có thể có 
suy nghĩ với dính mắc. Tham, dính mắc với thứ dễ chịu là 
thực, chúng ta không phải xa lánh nó, nó cũng là đối tượng 
của chánh niệm. Để phát triển hiểu biết về thực tại tối hậu 
(pháp chân đế) thì cần phải biết khi nào đối tượng được 
kinh nghiệm là khái niệm, và khi nào nó là pháp chân đề. 
Các hiện tượng danh và sắc xuất hiện liên tục. Thông 
qua thân căn thì cứng, mềm, nóng, lạnh có thể được kinh 
nghiệm. Chúng có những đặc tính riêng và khi chánh niệm 
sinh khởi nó có thể hay biết chúng một cách trực tiếp. Có 
thể thực chứng bằng kinh nghiệm riêng của mình là tính 
cứng chỉ là một yếu tố vật chất (sắc), cho dù nó ở trên thân 
hay ở những vật bên ngoài. Cái hiểu trực tiếp về thực tại sẽ 
dần dần dẫn đến sự buông bỏ ý niệm về “thân tôi” và “tâm 
tôi”, về tự ngã. Thông qua nhĩ căn, âm thanh được kinh 
nghiệm. Người ta thường chú ý đến nơi xuất phát hay chất 
lượng của âm thanh, chú ý đến giọng nói của ai đó hay đến 
âm nhạc. Tại những khoảnh khắc đó, có suy nghĩ về các 
khái niệm. Khi có duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm, 
nó có thể hay biết các đặc tính của âm thanh, một sắc được 
nghe. Nó xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc và rồi diệt 


Phát triển tâm trí và thiền 147 





đi. Âm thanh không thuộc về một ai, nó chỉ là một yếu tó, 
vô ngã. Biết được điều này liệu có ích gì? Biết rằng ngay 
cả âm thanh của bản nhạc người ta thích chỉ là một sắc có 
vẻ như rất tầm thường. Người ta có thể tận hưởng những 
điều dễ chịu của cuộc sống nhưng đan xen vào đó, có thể 
có được một khoảnh khắc phát triển hiểu biết về thực tại tột 
cùng. Âm thanh là thật, cái nghe là thật, sự thưởng thức âm 
nhạc là thật, tất cả chúng đều là thực tại có thể được biết 
đến như chúng là: vô thường và vô ngã. 


Các đối tượng khác nhau có thể được kinh nghiệm qua 
mỗi căn môn tại một thời điểm. Cái nghe kinh nghiệm âm 
thanh qua tai. Cái thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác (màu 
sắc) qua mắt. Cái nghe không thể nhìn thấy, cái thấy không 
thể nghe, chỉ có một tâm tại một thời điểm. Không có tự ngã 
hay ai đó thấy hoặc nghe cả. Qua việc phát triển tuệ giác 
người ta có thể thực chứng rằng không có tự ngã hay cái tôi 
nào điều phối cái thấy, cái nghe và tất cả các kinh nghiệm 
khác. Trong nghĩa tột cùng, cuộc sống là một khoảnh khắc 
kinh nghiệm một đối tượng. Khi chúng ta suy nghĩ đến một 
người hay một điều gì đó, chúng ta có hình ảnh về một “tổng 
thể” (khối), và do vậy đối tượng vào thời điểm đó là một khái 
niệm. Tuy nhiên, tại thời điểm chánh niệm, chỉ có một thực 
tại ở một thời điểm xuất hiện qua một trong sáu môn là đối 
tượng mà thôi. 


148 Con đường đức Phật 





Danh biết và kinh nghiệm một cái gì đó, còn sắc thì 
không kinh nghiệm gì cả. Thấy được sự khác biệt giữa hai 
hiện tượng này là điều cần thiết. Chúng ta có xu hướng coi 
thân và tâm như một “tổng thể” (khối), như một con người 
hay tự ngã. Khi có chánh niệm về một thực tại ở một thời 
điểm, chúng ta biết rằng chỉ có các yếu tố danh và sắc 
khác nhau sinh khởi và diệt đi. Khi âm thanh xuất hiện thì 
có cái nghe kinh nghiệm âm thanh. Âm thanh và cái nghe 
có đặc tính khác nhau. Âm thanh không kinh nghiệm gì cả, 
còn cái nghe kinh nghiệm đối tượng là âm thanh. Khi đối 
tượng thị giác xuất hiện, có cái thấy kinh nghiệm đối tượng 
thị giác. Đối tượng thị giác không kinh nghiệm gì cả, trong 
khi cái thấy kinh nghiệm đối tượng, là đối tượng thị giác. 
Khi có chánh niệm, nó hay biết chỉ một đối tượng, hoặc là 
một thực tại sắc, hoặc là một thực tại danh. Mỗi tâm kinh 
nghiệm chỉ một đối tượng, và do đó khi chánh niệm đi kèm 
với tâm, nó có thể hay biết được chỉ một đối tượng tại một 
thời điểm. Rất khó phân biệt âm thanh với cái nghe, và đối 
tượng thị giác với cái thấy. Chỉ khi tuệ giác, hiểu biết trực 
tiếp thực tại, được phát triển, thì danh và sắc mới có thể 
được phân biệt với nhau. Chừng nào còn sự lẫn lộn về 
sự khác nhau giữa danh và sắc thì vẫn còn hình ảnh, khái 


2 
Ấy 


niệm về một “tổng thể”. Khi không có cái hiểu chính xác về 
một thực tại ở một thời điểm, thì không thể hiểu được sự 
sinh diệt, vô thường của nó. 


Phát triển tâm trí và thiền 149 





Không có tự ngã nào có thể lựa chọn đối tượng của 
chánh niệm, hoặc ai đó có thể hướng chánh niệm đến đối 
tượng này hay đối tượng kia. Chánh niệm là vô ngã, nó 
sinh khởi do duyên riêng của mình. Không thể đoán trước 
nó sẽ chánh niệm đối tượng gì: một thực tại danh hay sắc. 
Đặc tính của chánh niệm không thể hiểu qua lý thuyết, bằng 
cách mô tả bản chất của nó. Chỉ khi chánh niệm xuất hiện 
người ta mới có thể biết nó là gì. Nó phát sinh khi duyên 
tròn đủ. Duyên tròn đủ là: nghe Giáo Pháp được lý giải bởi 
người có hiểu biết đúng, nghiên cứu và suy xét giáo Pháp. 
Hiểu biết lý thuyết về thực tại tối hậu và sự ghi nhớ những 
gì ta đã học, là nền tảng cần thiết cho sự phát triển hiểu biết 
trực tiếp. Nếu ai đó kỳ vọng về sự sinh khởi của chánh niệm 
và cố gắng tập trung vào các thực tại, hoặc cố gắng quan 
sát chúng, thì có sự dính mắc vào một ý niệm về tự ngã có 
thể điều khiển chánh niệm, và điều này sẽ ngăn cản sự sinh 
khởi của chánh niệm. 

Ban đầu, người ta có thể coi cái không phải là chánh 
niệm, tức là suy nghĩ, là chánh niệm. Khi nghĩ: “Đây là tham” 
thì không có sự hay biết trực tiếp các đặc tính của thực tại 
đang xuất hiện. Vẫn còn có thể có một ý niệm về “tham của 
tôi”. Do đó, tham không được hiểu là một pháp hữu vi, hoàn 
toàn vô ngã. Khi một thực tại xuất hiện qua một trong sáu 
môn, có thể có một khoảnh khắc tìm hiểu về đặc tính của 
nó, và đó là sự khởi đầu của hiểu biết về bản chất thật của 


150 Con đường đức Phật 





nó, bản chất vô ngã. Tại thời điểm đó có chánh niệm, chánh 
niệm về thực tại xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Thậm chí 
một khoảnh khắc cực ngắn của chánh niệm và thẩm xét về 
một thực tại tối hậu là rất lợi ích, bởi vì chính theo cách đó, 
chánh niệm và trí tuệ có thể được tích lũy. Nhờ đó mà có 
điều kiện nhân duyên cho chúng tiếp tục sinh khởi sau này, 
và do vậy hiểu biết trực tiếp có thể tăng trưởng. 


Hiểu biết trực tiếp về thực tại chỉ có thể phát triển rất 
từ từ. Có những giai đoạn khác nhau của tuệ giác, và để 
những giai đoạn này có thể phát sinh thì trí tuệ cần phải trở 
nên rất sắc bén. Giai đoạn đầu tiên của tuệ giác là giai đoạn 
mà sự khác biệt giữa danh và sắc được phân biệt rõ ràng. 
Như đã giải thích ở phần trước, điều này rất khó khăn do 
người ta thường lẫn lộn giữa các thực tại như cái thấy với 
đối tượng thị giác hay cái nghe với âm thanh. Còn sự sinh 
và diệt, sự vô thường của thực tại chỉ có thể được xuyên 
thấu vào một giai đoạn sau của tuệ giác. 


Tất cả các thực tại trong cuộc sống hàng ngày, kể cả 
các phiền não, đều có thể là đối tượng của hiểu biết trực 
tiếp. Các phiền não cuối cùng có thể được tận diệt khi được 
hiểu “như chúng là”: vô ngã. Nếu ai đó cố gắng thay đổi 
cuộc sống của mình đề tạo duyên cho tuệ giác, hay cố gắng 
đè nén các phiền não để có chánh niệm nhiều hơn, thì họ 
đã bị dẫn dắt, chỉ phối bởi sự dính mắc, chấp thủ và cách 


Phát triển tâm trí và thiền 151 





này không phải là đúng đắn. 


Quá trình phát triển của tuệ giác, của hiểu biết trực tiếp 
về thực tại rất phức tạp và không thể có kết quả tức thời 
ngay khi mới bắt đầu. Liệu việc bắt đầu phát triển tuệ giác 
có là điều đáng làm, khi phải trải qua hơn một kiếp sống 
mới có thể đạt tới đích? Đó là điều rất lợi ích. Hiểu biết 
lý thuyết không thể loại bỏ vô minh khi xuất hiện cái thấy, 
cái nghe và các kinh nghiệm khác qua ngũ môn và ý môn. 
Khi kinh nghiệm các đối tượng, thường có tham, sân và 
sỉ sinh khởi. Nếu ít nhất có một sự khởi đầu của quá trình 
phát triển hiểu biết trực tiếp, thì chúng ta có khả năng thực 
chứng rằng cuộc sống chỉ là một khoảnh khắc kinh nghiệm 
một đối tượng qua một trong sáu căn. Khi có cái thấy, đặc 
tính của nó có thể được tìm hiểu, xem xét. Chúng ta có 
thể hiểu rằng chỉ có danh sinh khởi do duyên riêng của nó, 
không phải một con người hay một cái tôi nào. Nó thấy cái 
xuất hiện qua nhãn căn. Khi đối tượng thị giác xuất hiện, 
nó có thể được hiểu chỉ là một sắc xuất hiện qua nhãn căn, 
không phải một con người hay một thứ gì đó. Tất cả các 
thực tại xuất hiện qua sáu căn có thể được hiểu như chúng 
là, là vô ngã. Khi có trí tuệ trực nhận thực tại thì tà kiến về 
chúng có thể được loại bỏ. 


Chúng ta đọc thấy trong Tương Ưng Bộ kinh (Thiên 
Sáu Xứ, Năm mươi kinh thứ ba, §152, Có Pháp Môn Nào...) 


152 Con đường đức Phật 





Đức Phật đã nói với các tỳ kheo về phương pháp chứng 
ngộ trực tiếp sự chấm dứt khổ như sau: 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ: “Nội tâm ta có tham, 
sân, si”; hoặc nội tâm không có tham, sân, sỉ, biết rõ: “Nội 
tâm ta không có tham, sân, sỉ”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
khi mắt thấy sắc, hoặc nội tâm có tham, sân, si biết rõ: “Nội 
tâm ta có tham, sân, si”; hoặc nội tâm không có tham, sân, 
sỉ biết rõ: “Nội tâm ta không có tham, sân, sỉ”. Này các Tỷ- 
kheo, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị 
ấy, có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, 
hay do ưa thích được hiễu biết, hay do lắng nghe được hiểu 
biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do 
kham nhẫn, thích thú biện luận được hiểu biết? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Có phải các pháp này, do thấy chúng với trí tuệ nên 
được hiểu biết? 

- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 

- Đây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn này, 
ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy 
tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, 
có thê xác chứng với chánh trí; vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận... 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


Phát triển tâm trí và thiền 153 





Sau đó chúng ta cũng đọc được điều tương tự về các 
kinh nghiệm qua các căn tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Việc phát 
triển hiểu biết về tắt cả những gì là thực, kể cả những phiền 
não của mình, là con đường dẫn đến sự tận diệt phiền não, 
chấm dứt tái sanh. Đây là sự chắm dứt của khổ đau. 


154 Con đường đức Phật 





Bát chánh đạo 


Sự phát triển của Bát chánh đạo dẫn đến mục tiêu của 
Giáo lý Đức Phật: chắm dứt khổ, dukkha. Như đã giải thích 
ở chương 2, Đức Phật dạy Tứ Thánh Đế: Sự thật của khổ, 
nguyên nhân của khổ, đó là tham ái, sự diệt khổ, đó là Niết 
Bàn, và con đường dẫn đến diệt khổ. Chúng ta đọc trong 
Tương Ưng Bộ kinh (Thiên Đại Phẩm, Tương Ưng Sự Thật, 
II, Phẩm Chuyển Pháp Luân, §1 Như Lai Thuyết) thấy rằng 
Đức Phật khi đang ngự ở tại Isipatana, trong vườn Nai đã 
nói với nhóm năm tỷ kheo như sau: 


Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người xuất 
gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? 


Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục 
đích. Hai là tự hành khỗ mình, khổ đau, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan 
này, này các Tỷ-kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai 
chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Bát chánh đạo 155 





Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ-kheo, 
do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa 
đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là con 
đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tắn, chánh niệm, chánh định. 


Khi có chánh niệm và chánh kiến về một thực tại xuất 
hiện trong cuộc sống hàng ngày, vào khoảnh khắc đó không 
có chỗ cho dục lạc (lợi dưỡng), hay khổ hạnh. Khi ấy, ta 
đang trên con đường trung đạo, tức là Bát Chánh Đạo. 
Khi hiểu biết trực tiếp về thực tại dần được phát triển, tà 
kiến về ngã có thể được loại bỏ. Khi ấy sẽ hiểu rõ rằng cái 
được cho là con người hay tự ngã thực tế chỉ là các hiện 
tượng danh và sắc sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. Khi 
các thực tại sinh khởi do duyên riêng của chúng được hiểu 
như chúng thực là, là vô thường, khổ và vô ngã thì có thể 
đạt tới giác ngộ. Vào khoảnh khắc ấy, Niết Bàn được kinh 
nghiệm. Niết Bàn là một pháp vô vi, một thực tại không sinh 
và không diệt. Có bốn giai đoạn giác ngộ, và ở các giai 
đoạn này các phiền não dần dần được loại bỏ. Trước hết 
là tà kiến về ngã cần được loại bỏ vì các phiền não khác 
không thể được tận diệt chừng nào chúng vẫn còn được 
cho là “tự ngã”. Tất cả mọi phiền não được tận diệt khi giai 
đoạn thứ tư, cũng là giai đoạn cuối cùng được chứng ngộ, 
đó là giai đoạn giác ngộ hoàn toàn của một vị “A-la-hán”. 


156 Con đường đức Phật 





Ngài đã tận diệt hoàn toàn vô minh và tất cả các hình thức 
chấp thủ, dính mắc, không còn chút phiền não tiềm ẩn, ngủ 
ngầm nào còn sót lại. Vô minh và tham ái là duyên cho sự 
tái sinh luân hồi, cho sự tồn tại của chúng sinh trong vòng 
sinh tử. Khi vô minh và tham ái đã hoàn toàn tận diệt thì sẽ 
là sự chấm dứt vòng sinh tử, chắm dứt của khổ đau. 


Việc phát triển Bát Chánh Đạo dẫn đến sự chấm dứt 
khổ. Để biết Bát Chánh Đạo là gì, các yếu tố của Bát Chánh 
Đạo được liệt kê trong bài kinh trích dẫn ở trên phải được 
xem xét một cách chặt chẽ hơn. Chúng là những tâm sở 
[Tiếng Päili là cetasika] sinh kèm với tâm. Như đã giải thích 
ở trên, chỉ có một tâm sinh khởi tại một thời điểm nhưng nó 
sinh kèm với các tâm sở, mỗi tâm sở thực hiện chức năng 
của mình trong khi hỗ trợ tâm nhận biết đối tượng. Tâm sở 
có thể là bất thiện, thiện hoặc không thiện cũng không bắt 
thiện, tương ứng với tâm đồng sinh. Ở khoảnh khắc Bát 
Chánh Đạo được phát triển, các tâm sở là các chi đạo sẽ 
thực hiện chức năng cụ thể của mình để có thể đạt được 
tới đích: tận diệt phiền não. Ngay từ đầu chúng ta nên nhớ 
rằng không có tự ngã, không có con người nào phát triển 
Bát Chánh Đạo mà chính là tâm và các tâm sở đồng sinh 
phát triển nó. Như chúng ta đọc trong kinh, tám chỉ (tám 
yếu tố) của Con đường là như sau: 


- Chánh kiến 


Bát chánh đạo 157 





- Chánh tư duy 

- Chánh ngữ 

- Chánh nghiệp 
- Chánh mạng 

- Chánh tinh tắn 
- Chánh niệm 

- Chánh định 


Chánh kiến hay hiểu biết đúng là nhân tố đầu tiên và 
quan trọng nhất của Bát Chánh Đạo. Chánh kiến của Bát 
Chánh Đạo là gì? Có nhiều mức độ hiểu biết. Có thể có 
hiểu biết lý thuyết về Giáo lý của Đức Phật, về các hiện 
tượng danh và sắc. Tuy nhiên, yếu tố chánh kiến của Bát 
Chánh Đạo không phải là cái hiểu lý thuyết về thực tại. Khi 
nó được phát triển, có hiểu biết trực tiếp về bản chất thực 
sự của các hiện tượng danh và sắc xuất hiện trong cuộc 
sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi chánh kiến mới bắt đầu 
phát triển, nó chưa thể ngay lập tức là hiểu biết rõ ràng và 
trực tiếp. Các hiện tượng danh và sắc xuất hiện trong cuộc 
sống hàng ngày cần phải được tìm hiểu, xem xét lặp đi lặp 
lại. Như đã giải thích ở chương 7, đối tượng của hiểu biết 
trực tiếp không phải là các khái niệm mà là các thực tại tối 
hậu. Đặc tính của cái thấy, của đối tượng thị giác, cái nghe, 
âm thanh, sự dính mắc hay buông bỏ có thể được tìm hiểu 


158 Con đường đức Phật 





bởi chánh kiến của Bát Chánh Đạo. Bằng cách đó, chúng 
có thể được hiểu chỉ là các thực tại do duyên (pháp hữu vi), 
là vô ngã. Khi có duyên cho sự sinh khởi của chánh kiến, 
nó sẽ sinh khởi và xem xét thực tại hiện hữu qua một trong 
sáu căn vào thời điểm đó. Chánh kiến sinh khởi và diệt đi 
ngay lập tức cùng với tâm đồng sinh, tuy nhiên, nó được 
tích lũy và vì vậy, khi có đủ nhân duyên, nó lại tiếp tục sinh 
khởi. Hiểu biết phát triển theo cách này: nó phát triển chứ 
không có ai phát triển nó. Chánh kiến có thể xuyên thấu đặc 
tính của vô thường, khổ và vô ngã và cuối cùng thấy được 
Tứ Thánh Đế. 


Chánh Tư duy là một chỉ khác của Bát Chánh Đạo. 
Chánh tư duy hay suy nghĩ đúng không giống như cái mà 
chúng ta gọi là tư duy theo nghĩa thông thường, chế định. 
Khi sử dụng từ “tư duy” theo ngôn ngữ chế định, chúng ta 
muốn nói đến tư duy về một khái niệm, một sự kiện hay 
một câu chuyện. Theo nghĩa tột cùng, tư duy là một tâm 
sở (tâm sở tầm) đi kèm với nhiều loại tâm, dù không phải 
tất cả. Tầm “chạm vào” hoặc “tiếp xúc” đối tượng mà tâm 
kinh nghiệm, và theo cách này, nó hỗ trợ tâm nhận biết đối 
tượng. Tâm sở tầm kinh nghiệm cùng đối tượng với tâm 
mà nó đi kèm. Đối tượng có thể là một khái niệm hay một 
thực tại tột cùng, một hiện tượng danh hay một hiện tượng 
sắc. Tư duy (tầm) sinh khởi chỉ trong một khoảnh khắc cực 
ngắn cùng với tâm và sau đó diệt đi cùng với tâm. Tư duy 


Bát chánh đạo 159 





có thể là bất thiện, thiện, hay không bắt thiện cũng không 
thiện. Khi nó là bất thiện thì là tà tư duy, và khi nó thiện thì 
là chánh tư duy. Yếu tố chánh tư duy của Bát Chánh Đạo 
sinh khởi cùng với yếu tố chánh kiến của Bát Chánh Đạo. 
Đối tượng của yếu tố chánh tư duy trong Bát Chánh Đạo 
là một thực tại xuất hiện tại thời điểm hiện tại. Ban đầu, có 
thể có hoài nghỉ liệu thực tại xuất hiện tại thời điểm hiện tại 
là một thực tại sắc, ví dụ như đối tượng thị giác, hay một 
thực tại danh, ví dụ như cái thấy. Khi chánh kiến mới chỉ bắt 
đầu phát triển thì chưa có hiểu biết chính xác về sự khác 
biệt về đặc tính của các thực tại này. Chức năng của yếu 
tố chánh tư duy của Bát Chánh Đạo là “xúc chạm” vào thực 
tại xuất hiện ở thời điểm hiện tại để chánh kiến có thể thâm 
xét đặc tính của thực tại đó. Bằng cách đó, hiểu biết chính 
xác về đối tượng đó có thể được phát triển cho đến khi 
không còn sự bối rối nhầm lẫn giữa đặc tính của một thực 
tại danh và một thực tại sắc. Chánh tư duy hỗ trợ chánh 
kiến xuyên thấu bản chất thực sự của các pháp: bản chất 
vô thường, khổ và vô ngã. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng 
yếu tố Chánh tư duy của Bát Chánh Đạo rất cần thiết cho 
sự phát triển hiểu biết. 


Có ba chỉ trong Bát Chánh Đạo là các yếu tố thuộc 
nhóm Giới, [tiếng Pãli là Sila ] đó là: chánh ngữ, chánh 
nghiệp và chánh mạng. Chúng có chức năng tiết chế tà 
ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Tà mạng là tà ngữ và tà nghiệp 


160 Con đường đức Phật 





phạm phải vì lợi ích sinh nhai của mình. Khi có duyên cho 
sự tiết chế những bất thiện nghiệp này, các yếu tố thuộc 
nhóm Giới sẽ thực hiện chức năng tiết chế. Chỉ một yếu 
tố sinh khởi tại một thời điểm. Khi có sự tiết chế đối với tà 
nghiệp như sát sinh thì không đồng thời có tiết chế tà ngữ. 
Sự phát triển chánh kiến sẽ tạo duyên giữ giới, tuy nhiên, 
chỉ sau khi đạt được giác ngộ thì việc giữ giới mới trở nên 
bền vững. Người đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự 
giác ngộ thì không còn duyên phạm phải những nghiệp bắt 
thiện dẫn đến tái sinh nơi khổ cảnh. Do đó, chánh kiến về 
thực tại hỗ trợ trực tiếp việc giữ giới trong cuộc sống hàng 
ngày. Như chúng ta đã thấy, chỉ một trong ba tâm sở tiết 
chế sinh khởi vào một thời điểm, tùy thuộc vào hoàn cảnh 
cụ thể. Tuy nhiên vào thời điểm giác ngộ thì cả ba yếu tố 
Bát Chánh Đạo thuộc về Giới sẽ đồng sinh khởi. Lý do là 
vào thời điểm đó, chúng thực hiện chức năng tận diệt các 
nhân cho những hành vi sai trái như tà ngữ, tà nghiệp và tà 
mạng. Các khuynh hướng tiềm ẩn của phiền não được tận 
diệt để không còn phát sinh trở lại. Như đã giải thích ở phần 
trước, phiền não được loại bỏ ở từng giai đoạn giác ngộ và 
chỉ ở giai đoạn thứ tư và là giai đoạn cuối cùng thì mọi bất 
thiện pháp mới được tận diệt hoàn toàn. 

Chánh tinh tắn hay nỗ lực đúng đắn là một chi của Bát 
Chánh Đạo. Tinh tấn là tâm sở có thể sinh khởi cùng với 
tâm thiện, tâm bắt thiện hoặc những tâm không có tính chất 


Bát chánh đạo 161 





thiện hay bất thiện. Chức năng của nó là hỗ trợ và củng cố 
tâm. Khi nỗ lực là thiện, nó tạo duyên cho sự can đảm và 
kiên trì trong việc thực hành thiện pháp. Tinh tắn là chánh 
tinh tấn của Bát Chánh Đạo khi nó đi kèm với chánh kiến 
của Bát Chánh Đạo. Nó tạo duyên cho sự kiên trì tìm hiểu, 
xem xét thực tại xuất hiện tại thời điểm hiện tại, dù là hiện 
tượng danh hay sắc. Tinh tắn và kiên trì là điều không thể 
thiếu cho sự phát triển chánh kiến. Cần phải có sự hay biết 
các hiện tượng danh và sắc liên tục, lặp đi lặp lại trong suốt 
các kiếp sống để chánh kiến có thể thấy thực tại như chúng 
là, là vô thường, khổ và vô ngã. Khi chúng ta nghe từ “nỗ 
lực”, chúng ta có thể có một khái niệm về tự ngã, cái tôi tỉnh 
tấn, nỗ lực phát triển chánh kiến. Tinh tấn là vô ngã, là một 
tâm sở hỗ trợ cho chánh kiến. Khi có chánh niệm về một 
thực tại và trí tuệ xem xét bản chất của nó thì vào thời điểm 
đó có chánh tinh tấn thực hiện chức năng của mình. Chánh 
tinh tấn không sinh khởi theo ý muốn của chúng ta mà do 
duyên riêng của nó. 

Chánh niệm là một chỉ khác của Bát chánh đạo. Như 
đã giải thích trong chương 7, có rất nhiều mức độ chánh 
niệm. Có chánh niệm với mỗi tâm thiện, nó có chức năng 
lưu tâm, không quên những gì là thiện. Chánh niệm là một 
chỉ của Bát Chánh Đạo khi nó đi kèm với chánh kiến của 
Bát Chánh Đạo. Có thể có hiểu biết lý thuyết về thực tại 
thông qua việc đọc và tư duy. Người ta có thể có tư duy 


162 Con đường đức Phật 





đúng đắn về các hiện tượng của cuộc sống là vô thường 
và vô ngã. Tuy nhiên, để trực tiếp kinh nghiệm sự thật thì 
phải có chánh niệm về thực tại xuất hiện vào thời điểm hiện 
tại. Khoảnh khắc của chánh niệm là cực ngắn và nó diệt đi 
ngay lập tức. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, trí tuệ có 
thể thắm xét đặc tính của thực tại xuất hiện, và bằng cách 
này hiểu biết có thể phát triền dần dần. Chánh kiến sinh 
khởi cùng với chánh niệm nhưng chúng có chức năng khác 
nhau. Chánh niệm chuyên tâm, chú ý hoặc hay biết thực 
tại xuất hiện nhưng không xem xét bản chất của thực tại. 
Chánh kiến mới có chức năng thâm xét và xuyên thấu bản 
chất của pháp xuất hiện vào thời điểm hiện tại. 


Chánh định là một chi khác của Bát Chánh Đạo. Định 
hay nhất tâm là một tâm sở sinh khởi với mỗi tâm. Tâm 
kinh nghiệm chỉ một đối tượng tại một thời điểm, và định 
có chức năng tập trung vào đối tượng mà tâm kinh nghiệm. 
Định có thể đi cùng tâm thiện, tâm bát thiện, và tâm không 
thiện cũng không bất thiện. Chánh định là định thiện. Có 
rất nhiều loại và mức độ chánh định. Như chúng ta đã thấy 
trong chương 7, có chánh định trong samatha. Khi an tịnh 
được phát triển đạt đến tứ thiền, có sự định tâm rất cao 
tập trung vào đề mục thiền. Không còn các kinh nghiệm 
ngũ quan như cái thấy hoặc cái nghe, và phiền não tạm 
thời được đè nén. Cũng có chánh định trong phát triển hiểu 
biết trực tiếp về các thực tại. Chi đạo chánh định trong Bát 


Bát chánh đạo 163 





Chánh Đạo đi kèm với chánh kiến trong Bát Chánh Đạo. 
Nó tập trung một cách đúng đắn vào thực tại xuất hiện 
ở khoảnh khắc hiện tại, và thực tại này là đối tượng của 
chánh kiến (trí tuệ). Không cần phải có nỗ lực đặc biệt để 
tập trung vào các hiện tượng danh và sắc. Nếu người ta cố 
gắng tập trung thì có sự dính mắc với ý niệm “tôi tập trung”, 
và do vậy không có phát triển chánh kiến. Khi có duyên cho 
sự sinh khởi của chánh niệm và chánh kiến thì đã có chánh 
định tập trung vào thực tại hiện hữu vào thời điểm đó. 


Một số người tin rằng trước hết cần phát triển về Giới, 
sau đó là Định rồi mới đến Tuệ. Tuy nhiên, tất cả các loại 
thiện pháp, dù là bố thí, trì giới hay an tịnh đều có thể phát 
triển song song với trí tuệ. Không có thứ tự đặc biệt nào 
trong sự phát triển thiện pháp. Tâm thiện là vô ngã, anattä. 
Khi đọc kinh điển, có thể bắt gặp một số đoạn nói về sự phát 
triển chánh định đạt tới tứ thiền. Điều này không có nghĩa 
là tất cả mọi người nên phát triển an tịnh đến mức tứ thiền. 
Như đã giải thích trong chương 7, có khả năng phát triển an 
tịnh hay không tùy phụ thuộc vào căn tính mỗi người. Đức 
Phật khuyến khích những người có khả năng phát triển an 
tịnh đến mức tứ thiền chánh niệm các thực tại để thấy tứ 
thiền cũng là vô ngã. Khi đọc kinh điển, mỗi chủ đề được 
thuyết giảng cần được xem xét trên nhiều khía cạnh, nếu 
không ta sẽ hiểu sai những gì đọc trong kinh điển. Những 
lời dạy của Đức Phật rất vi tế, sâu sắc và không dễ nắm 


lo) Con đường đức Phật 





bắt. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, (Thiên Đại 
Phẩm, Tương ưng Sự Thật, Phẩm Chuyển Pháp Luân, §9 
Thi Thiết), Đức Phật nói với các Tỳ-kheo rằng: 


Đây là Thánh đề vê Khổ, này các Tỷ-kheo, đã được Ta 
trình bày. Ở đây có vô lượng chữ (vannà - sắc thái), vô lượng 
văn (vyanjanà - ý nghĩa), vô lượng thi thiết (sankàsanà - 
cách mô tả). Đây là Thánh đề vẻ Khỏ. 


... Đây là Khỗ tập... 
... Đây là Khỗ diệt... 


Đây là Thánh đề về con đường đưa đến khổ diệt, này 
các Tỷ-kheo, đã được Ta trình bày. Ở đây có vô lượng chữ, 
vô lượng văn, vô lượng thi thiết. Đây là Thánh đế về Con 
Đường đưa đến Khổ diệt. 


Do vậy, này Tỷ-kheo, một cô gắng cần phải làm đề rõ 
biết: “Đây là Khổ”... một có gắng cân phải làm đề rõ biết: 
“Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”. 


Bát Chánh Đạo cần phải được phát triển trong cuộc 
sống hàng ngày. Ta cần nhận biết tất cả thực tại, bao gồm 
những phiền não của mình, những pháp sinh khởi do duyên 
riêng của chúng. Ta không thể thay đổi thực tại sinh khởi, 
nó là vô ngã. Dễ có hiểu lầm về phát triển trí tuệ nếu chúng 
ta không hiểu đúng các đối tượng của chánh niệm và chánh 
kiến là gì. Vì vậy, cần nhắn mạnh một vài điểm liên quan 


Bát chánh đạo 165 





đến chúng. Một số người tin rằng một nơi yên tĩnh thuận lợi 
hơn cho sự phát triển tuệ giác. Họ nên xem xét bản thân để 
hiểu được loại tâm nào thúc đây suy nghĩ của mình. Nếu 
một cư sĩ muốn sống như một nhà tu hành để có nhiều cơ 
hội phát triển trí tuệ hơn thì họ đang bị chỉ phối bởi ham 
muốn. Tùy thuộc vào điều kiện nhân duyên, căn tính mỗi 
người, mà người ta là tu sĩ hay cư sĩ. Cả tu sĩ và cư sĩ cần 
phát triển hiểu biết trong hoàn cảnh riêng của mình. Do đó 
người ta sẽ dần hiểu được căn tính, khuynh hướng tích lũy 
của mình. Sự phát triển Con đường Bát Chánh Đạo là sự 
phát triển Chánh kiến về các thực tại sinh khởi do duyên, 
kể cả tham, sân, si và các phiền não khác. Để nhắc nhở 
mọi người về các thực tại có thể là đối tượng của chánh 
niệm và chánh kiến, Đức Phật dạy “Tứ Niệm Xứ”. Tứ Niệm 
Xứ bao gồm tất cả các hiện tượng danh và sắc trong cuộc 
sống hàng ngày có thể là đối tượng của chánh niệm và 
chánh kiến. Đó là: Niệm Thân, gồm tất cả các hiện tượng 
sắc (thân/vật chất), Niệm Thọ, Niệm Tâm và Niệm Pháp, 
bao gồm tất cả các thực tại không đề cập trong ba Niệm 
Xứ kia. Niệm ở đây không có nghĩa là suy nghĩ về các thực 
tại. Nó là sự hay biết trực tiếp với chánh kiến. Chúng ta 
đọc trong kinh “Tứ Niệm Xứ “ (Trung Bộ Kinh, bài số 10), 
khi Đức Phật đang ngụ trong cộng đồng người Kuru tại 
Kammässadamma, đã nói với các Ty-kheo như sau: 


“Này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến 


16 Con đường đức Phật 





thanh tịnh chúng sinh, vượt khỏi sâu não, diệt trừ khổ ưu, 
thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn, đó là Tứ Niệm 
Xứ.” 

Những lời dạy về các chi của Bát Chánh Đạo cũng như 
về Tứ Niệm Xứ đều liên quan đến sự phát triển hiểu biết về 
các thực tại trong cuộc sống hàng ngày, nhưng thể hiện các 
khía cạnh khác nhau. Những thuyết giảng về các chỉ của 
Bát Chánh Đạo cho chúng ta thấy rằng, đối với sự phát triển 
tuệ giác, ngoài chánh kiến ra, còn có các chi đạo khác làm 
duyên cho chánh kiến thực hiện chức năng của nó, nhằm 
đạt được tới đích là tận diệt phiền não. Khi thuyết Tứ Niệm 
Xứ, Đức Phật khuyến khích mọi người chánh niệm ở mọi 
tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Trong Niệm Tâm, 
tâm được nhắc đến đầu tiên là tâm tham, điều này nhắc 
nhở chúng ta là không được trốn tránh các bắt thiện pháp 
vì chúng cũng là đối tượng của chánh niệm. Đức Phật giải 
thích rằng có thể có chánh niệm về các thực tại dù đang đi, 
đứng, ngồi hay nằm, dù đang làm bắt cứ việc gì. Những ai 
phát triển an tịnh và đạt được an tịnh tới mức độ nhập định, 
có thể chánh niệm các thực tại. Ngài còn chỉ ra rằng, không 
có thực tại nào không thể là đối tượng của chánh niệm hay 
trí tuệ. Khi người ta phát triển hiểu biết đúng về bắt kỳ thực 
tại nào xuất hiện thì không cần phải suy nghĩ về Tứ Niệm 
Xứ hay các chi của Bát Chánh Đạo Giáo lý của Đức Phật 
về phát triển hiểu biết đúng về các pháp rất thâm sâu, thật 


Bát chánh đạo 1G 





không dễ nắm bắt chánh niệm và chánh kiến là gì. Do vậy, 
tôi muốn giải thích thêm về các đối tượng của Chánh niệm 
thường xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Môt số người 
tưởng rằng Chánh niệm là hay biết mình đang làm gì. Nếu 
hay biết về những gì mình đang làm, chẳng hạn như đọc 
sách hoặc đi bộ, thì đã có suy nghĩ về các khái niệm chứ 
không có chánh niệm về các thực tại. Có sự dính mắc vào 
ý niệm về tự ngã, cái tôi đọc hoặc đi. Cho dù người ta đang 
làm gì, đều có các thực tại danh và sắc, và có thể phát triển 
hiểu biết về chúng. Ví dụ một người đang ngồi xem tỉ vi có 
thể có suy nghĩ về câu chuyện đang diễn ra. Tuy nhiên, 
không chỉ có suy nghĩ, mà còn có cái thấy, đối tượng thị 
giác, cái nghe, âm thanh, cảm thọ hay tưởng. Hầu hết thời 
gian chúng ta quên thực tại mà chỉ suy nghĩ về các khái 
niệm. Tuy vậy, giữa các khoảnh khắc của suy nghĩ, có thể 
có chánh niệm về một thực tại xuất hiện qua một trong sáu 
căn, một thực tại tột cùng, có thể là danh hoặc sắc. Đặc tính 
của các thực tại khác nhau có thể được học hỏi từ từ. Khi 
đọc sách, chúng ta nghĩ về nghĩa của từ hoặc câu chuyện, 
nhưng cũng có những khoảnh khắc của cái thấy đơn thuần 
đối tượng thị giác, những gì xuất hiện qua nhãn căn. Do 
tưởng mà chúng ta biết được nghĩa của những gì mình đọc. 
Tưởng là một tâm sở sinh khởi cùng với tâm, không phải là 
một tự ngã. Tưởng cũng có thể được hiểu như nó là. Có vẻ 
như suy nghĩ xuất hiện đồng thời với cái thấy, nhưng chúng 


168 Con đường đức Phật 





là các tâm khác nhau với đặc tính khác nhau. Đặc tính của 
các thực tại có thể được thâm xét cho dù chúng ta đang 
thấy, đọc, nghe hay chú ý đến ý nghĩa của từ. Khi chúng ta 
hiểu được điều này thì sẽ thấy rằng, không thiếu các đối 
tượng của chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Có sáu 
cửa giác quan, có các đối tượng được kinh nghiệm qua sáu 
căn và có các thực tại kinh nghiệm các đối tượng này. Đó 
chính là cuộc sống của chúng ta. 


Trí tuệ phát triển rất từ từ, nó phải được tích lũy trong 
vô lượng kiếp trước khi có thể trở thành hiểu biết đầy đủ về 
tất cả các thực tại xuất hiện. Quá trình phát triển trí tuệ có 
một số giai đoạn cụ thể gọi là các tầng tuệ. Ngay cả tầng 
tuệ thứ nhất, chỉ là giai đoạn bắt đầu của tuệ giác thôi, cũng 
rất khó đạt được. Ở giai đoạn này những đặc tính khác 
nhau của danh và sắc xuất hiện được phân biệt rõ ràng. Ở 
mỗi tầng tuệ cao hơn, hiểu biết càng trở nên sâu sắc. Các 
đối tượng của tuệ giác đều như nhau: các hiện tượng danh 
và sắc xuất hiện, nhưng hiễu biết về chúng trở nên rõ ràng 
hơn. Khi các pháp hữu vi đã được thấy là vô thường, khổ 
và vô ngã thì Niết Bàn, thực tại là pháp vô vi, được kinh 
nghiệm. Tâm kinh nghiệm Niết Bàn là một tâm “siêu thế” 
[tiếng Pãi là lokuttaracitta], nó thuộc về cảnh giới tâm cao 
hơn cảnh giới tâm kinh nghiệm các đối tượng ngũ quan 
hay cảnh giới tâm nhập định. Tất cả tám chi của Bát Chánh 
Đạo sinh kèm với tâm siêu thế vào khoảnh khắc giác ngộ. 


Bát chánh đạo 169 





Các phiền não lần lượt được tận diệt qua bốn giai đoạn 
giác ngộ. Tâm siêu thế kinh nghiệm Niết Bàn sinh khởi và 
diệt đi ngay lập tức. Người chưa đạt đến giai đoạn thứ tư, 
cũng là giai đoạn cuối cùng của giác ngộ thì vẫn còn phiền 
não, nhưng không còn nhân duyên cho phạm giới (bất thiện 
nghiệp) dẫn đến tái sinh vào khổ cảnh nữa. 


z 
e”, Ấn 


Khi đọc các từ “giác ngộ” và “siêu thế”, người ta có thể 
tưởng tượng rằng giác ngộ là một cái gì đó bí ẩn, nó không 
thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, chức 
năng của trí tuệ là xuyên thấu bản chất thật của các thực 
tại trong cuộc sống hàng ngày, và khi nó đã được phát triển 
đến mức độ giác ngộ thì tâm siêu thế kinh nghiệm Niết Bàn 
có thể sinh khởi ngay trong cuộc sống hàng ngày. Giác ngộ 
thậm chí có thể đạt được ngay sau khi một tâm bắt thiện 
phát sinh nếu trí tuệ thâm nhập được bản chất thật sự của 
nó. Chúng ta đọc trong Trưởng lão Ni kệ (TherIgätha, Canto 
I, 1) về một người phụ nữ đạt giác ngộ trong nhà bếp. Khi 
nhận thấy cà ri đã bị cháy trong lò, bà nhận ra đặc tính của 
vô thường hiện hữu trong các thực tại hữu vi và sau đó đạt 
được giác ngộ. Các sự kiện trong cuộc sống hàng ngày có 
thể nhắc nhở chúng ta về bản chất thực sự của thực tại. 
Sẽ không là hiểu biết thực sự nếu hiểu biết ấy không được 
phát triển trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đọc thấy 
rằng con người vào thời Đức Phật thậm chí có thể đạt giác 
ngộ ngay khi đang nghe Phật thuyết hoặc ngay sau khi bài 


170 Con đường đức Phật 





pháp vừa dứt. Người ta có thể tự hỏi làm thế nào họ có thể 
đạt được giác ngộ một cách nhanh chóng như vậy. Thực ra, 
họ đã tích lũy được những nhân duyên phù hợp cho sự giác 
ngộ trong vô lượng kiếp, và khi thời điểm đã chín muồi, các 
loại tâm siêu thế phát khởi. 

Sự phát triển trí tuệ từ bước sơ cơ cho đến khi viên 
mãn là một quá trình dài vô tận. Vì vậy, cần hội tụ nhiều 
duyên tố khác nhau để đạt đến đích. Việc tìm hiểu, suy xét 
về Giáo lý và hiểu được cách phát triển Bát chánh đạo là 
nhân duyên cho chánh niệm và trí tuệ trực nhận các pháp. 
Tuy nhiên, ngoài những điều kiện này thì có những yếu tố 
cần thiết khác. Vô minh, chấp thủ và những phiền não khác 
đã bắt rễ sâu dầy và khó loại bỏ. Vì vậy, để đạt tới đích là 
tận diệt phiền não, cần phải tích lũy tất cả các loại thiện 
pháp song song với phát triển trí tuệ. Trong vô lượng kiếp, 
ngay cả khi ở kiếp loài vật, Đức Phật đã phát triển tắt cả các 
phẩm hạnh tối thượng, các “Ba-la-mật”. Các phẩm hạnh 
này là điều kiện cần thiết để đạt được quả vị Phật. Các môn 
đệ của Ngài cũng đã phát triển các Ba-la-mật từ kiếp này 
qua kiếp khác, trước khi họ có thể đạt tới giác ngộ. Do sự 
tích lũy Ba-la-mật là điều thiết yếu để có thể phát triển Bát 
Chánh Đạo, sau đây tôi sẽ giải thích Ba-la-mật là gì. 


Mười Ba-La-Mật là: 
* Bồ thí 


Bát chánh đạo 171 





* Trì Giới 

* Xuất Gia 

* Trí Tuệ 

* Tinh Tần 

* Nhẫn Nại 

* Chân Thật 

* Quyết Định 

* Tâm Từ 

* Tâm Xả 

Đức Phật khi còn là một vị Bồ-tát, đã phát triển tất cả 
các Ba-la-mật đến mức độ cao nhất. Đối với những người 
xem mục tiêu của mình là diệt trừ phiền não, thì tất cả các 
Ba-la-mật này là điều kiện cần thiết để đạt được đến đích, 
không nên bỏ qua bắt kỳ pháp nào trong mười Ba-la-mật. 

Trước hết tôi muốn đưa ra một minh họa về sự phát 
triển Ba-la-mật của đức Bằ-tát trong kiếp là Akitti khổ hạnh. 
Chúng ta đọc Hạnh Tạng (Chương I, Giới của Akifti) Đức 
Phật đã nói về Bố thí Ba-la-mật mà Ngài đã tích lũy trong 
kiếp sống ấy. Vua Trời Đề Thích, vị vua của Tam Giới cải 
trang trong hình dạng của một vị Phạm Thiên đến xin Ngài 
đồ khất thực. Bữa ăn của Bồ-tát Akitti chỉ có ít rau luộc, 
nhưng Ngài đã bố thí hết cho vị ấy, còn mình thì nhịn đói. 


172 Con đường đức Phật 





Chúng ta đọc thấy rằng: 


Và lần thứ hai và thứ ba vị ấy đến gặp Ta. An nhiên, 
không dính mắc, Ta đã bố thí cho vị ấy như lần trước. Vì thế 
mà thân sắc Ta vẫn tươi tắn. Ta hoan hỷ và hạnh phúc trọn 
ngày hôm đó. Nếu chỉ trong một tháng hoặc hai tháng mà 
Ta tìm thẫy người nhận xứng đáng, Ta sẽ an nhiên, không 
dính mắc và bố thí cho họ món quà tối thượng. Trong khi bố 
thí cho vị ấy, Ta không mong được tiếng thơm hay lợi lộc. 
Với ước nguyện thành tựu chánh trí, Ta đã thực hành thiện 
pháp này. 

Bồ-tát Akitti thực hành pháp bố thí nhằm tích lũy nhân 
duyên để đạt được quả vị Phật trong tương lai. Chú giải 
cho đoạn kinh này, cuốn Paramatha dipanï, nói rằng Bồ-tát 
Akitti đã tích lũy đủ cả mười Ba-la-mật trong khi ngài bố thí 
món quà ấy. 

Phát triển Bó thí Ba-la-mật là nhằm giảm bớt dính mắc 
với của cải, tài sản. Chúng ta dính mắc vào vật chất bởi 
vì chúng ta muốn “mình” được hạnh phúc. Nếu chúng ta 
không học cách cho đi vật sở hữu thì làm thế nào chúng ta 
có thể thoát khỏi sự chấp thủ vào các khái niệm về tự ngã? 
Bồ-tát Akitti cũng tích lũy giới hạnh, tức là thiện pháp qua 
hành động và lời nói. Ngài đã bố thí bữa ăn cho vị Phạm 
Thiên. Ngài tích lũy hạnh xuất gia. Xuất gia không chỉ đơn 
thuần là từ bỏ cuộc sống gia đình. Tất cả mọi thiện pháp 


Bát chánh đạo 173 





đều là những hình thức buông bỏ, không dính mắc. Người 
ta buông bỏ sự dính mắc vào bản thân, buông bỏ sự thoải 
mái của chính mình. Đức Akitti đã từ bỏ sự thoải mái của 
mình khi nhịn đói trong ba ngày liền. Ngài tích lũy trí tuệ. Trí 
tuệ Ba-la-mật không chỉ là chánh kiến của Bát Chánh Đạo, 
mà là bao gồm tất cả các mức trí tuệ. Đức Bồ-tát, khi trong 
kiếp loài vật, đã tích lũy Trí tuệ Ba-la-mật. Ngài biết bất 
thiện là bất thiện, thiện là thiện, Ngài biết được những nhân 
duyên thích hợp cho sự thành tựu quả vị Phật. Khi Ngài bố 
thí bữa ăn cho vị Phạm Thiên, có sự tinh tấn hay nỗ lực, là 
yếu tố không thể thiếu cho mỗi loại thiện pháp. Tinh tấn hỗ 
trợ tâm thiện thực hành thiện pháp. Ngài có sự nhẫn nại, 
ngài hoan hỷ nhịn đói trong ba ngày liền. Nếu có cơ hội cho 
bố thí đồ ăn, dù phải nhịn đói dài ngày hơn, thậm chí trong 
một hay hai tháng, Ngài cũng hoan hỷ bố thí. Ngài cũng tích 
lũy Ba-la-mật Chân thật. Chân thật có một số khía cạnh. Đó 
không chỉ là tính chân thật trong lời nói, mà còn trong hành 
động và suy nghĩ. Thiện cần phải biết là thiện, bắt thiện cần 
phải biết là bất thiện. Người ta không nên tự lừa dối bản 
thân mình về những lỗi lầm và thói xấu của mình, ngay cả 
khi chúng ở mức vi tế. Cần biết rằng khi một người bố thí 
với động cơ ích kỷ, thì không có sự chân thành hướng tới 
thiện pháp, rằng người ta có thể coi bắt thiện là thiện. Đức 
Akitti đã chân thành muốn bó thí và không mong đợi bất kỳ 
lợi ích cho chính mình. Ba-la-mật Chân thật là điều không 


174 Con đường đức Phật 





thể thiếu cho sự phát triển chánh kiến. Người ta phải chân 
thật đối với những gì mình đã hiểu và với những gì mình 
chưa hiểu, nếu không sẽ không thể tiến bộ. Bằ-tát tích lũy 
quyết tâm, Ngài đã có một quyết tâm không thể lay chuyển 
để kiên trì phát triển hiểu biết và các Ba-la-mật khác cho 
đến khi đạt được tới đích. Ngài có lòng Từ bi, Ngài nghĩ 
đến lợi ích của vị Phạm Thiên chứ không nghĩ cho bản 
thân. Ngài có tâm Xả, không sân ngay cả khi nhịn đói trong 
ba ngày. Ngài đã an nhiên tự tại trước mọi thăng trầm của 
cuộc sống. Chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp tạo 
duyên cho tâm Xả sinh khởi. 


Đoạn kinh cho thấy rằng các Ba-la-mật có thể được tích 
lũy khi thực hành một thiện pháp. Như chúng ta đã thấy, có 
mười loại phẩm chất tốt đẹp đã được xếp vào hạng phẩm 
hạnh tối thượng - Ba-la-mật. Phẩm chất tốt đẹp không phải 
lúc nào cũng là Ba-la-mật. Chúng được gọi là Ba-la-mật chỉ 
khi mục đích của việc thực hành thiện pháp là nhằm giảm 
bớt phiền não và cuối cùng là tận diệt phiền não khi đạt giác 
ngộ. Sự tích lũy mười Ba-la-mật song song với phát triển 
hiểu biết đúng về thực tại chính là áp dụng Giáo lý của Đức 
Phật trong cuộc sống hàng ngày. Có thể không chánh niệm 
được các thực tại tối hậu một cách thường xuyên, nhưng 
có rất nhiều cơ hội tích lũy các thiện pháp khác, các Ba- 
la-mật. Thật được khích lệ khi biết rằng tất cả các loại và 
mức độ thiện pháp đều có thể là Ba-la-mật, các điều kiện 


Bát chánh đạo I5 





hữu ích để đạt tới đích. Ngay cả khi chúng ta giúp đỡ người 
khác bằng cách cho lời khuyên tốt hoặc an ủi họ khi họ 
gặp tai họa cũng là cơ hội cho sự tích lũy Ba-la-mật, nhân 
duyên giảm bớt lòng ích kỷ và các phiền não khác. 

Sự phát triển của Bát Chánh Đạo dẫn đến sự giác ngộ 
có vẻ như xa vời đối với một người bình thường. Đó là một 
chặng đường rất dài trước khi có thể đạt tới đích. Sẽ có 
thêm niềm tin vào những lời dạy của Đức Phật khi người ta 
thấy rằng, những gì Ngài đã dạy có thể được kiểm chứng 
và áp dụng trong cuộc sống của chính mình. Sự phát triển 
hiểu biết chỉ có thể rất từ từ, giống như học một kỹ năng 
mới, như ngoại ngữ chẳng hạn, phải rất từ từ. Ba-la-mật 
nhẫn nại là điều kiện là không thể thiếu cho sự phát triển 
của Chánh kiến về thực tại. Biết được rằng mỗi chỉ của Bát 
Chánh Đạo tự thực hiện chức năng của mình giúp chúng ta 
thấy rằng không có tự ngã, không có người phát triển tuệ 
giác. Chúng ta không cần phải theo một lối sống đặc biệt 
nào đó để phát triển hiểu biết. Hiểu biết có thể phát triển khi 
nó được hỗ trợ bởi các chỉ đạo khác cùng các nhân duyên 
khác, trong đó có các Ba-la-mật. Đừng nản lòng về con 
đường dài ở phía trước. Ít ra, có thể có một sự khởi đầu 
của hiểu biết về thực tại đang xuất hiện vào lúc này qua một 
trong sáu căn. 


Đức Phật đã dạy các điều kiện nhân duyên cho sự phát 


176 Con đường đức Phật 





triển những gì là tốt đẹp và thiện lành, cũng như các điều 
kiện nhân duyên cho sự tận diệt phiền não. Trong việc phát 
triển con đường Đức Phật, người ta sẽ dần biết được sự 
vô minh về các thực tại, về sự ích kỷ cũng như các phiền 
não khác của mình. Sự thay đổi từ ích kỷ, nắm giữ, chấp 
thủ sang buông bỏ, từ vô minh đến hiều biết là khoảng cách 
rất lớn. Làm sao sự chuyển hóa đó có thể diễn ra trong một 
thời gian ngắn được? Đó là một hành trình dài. Đức Phật 
và các môn đệ của Ngài đã phải đi một chặng đường rất dài 
mới có được hiểu biết viên mãn về Tứ Thánh Đề và tự do 
thoát khỏi luân hồi sinh tử. Chúng ta đọc trong Tương Ưng 
Bộ Kinh (Thiên Đại Phẩm, Tương Ưng Sự Thật, Phẩm III 
Kotigama, §1 Minh) rằng Đức Phật khi đang ngự ở Vajjians 
tại Kotigäma, đã nói với các tỳ kheo như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không thông 
đạt bốn Thánh đế mà Ta và các Ông lâu ngày phải dong 
ruỗi, lưu chuyền như thế này. Thế nào là bỗn? 


Do không giác ngộ, do không thông đạt Thánh đề vê 
Khổ, này các Tỷ-kheo, nên Ta và các Ông lâu ngày phải 
dong ruỗi, lưu chuyền như thế này... Thánh đề vê Khổ tập... 


Thánh đề vê Khổ diệt... Do không giác ngộ, do không 
thông đạt Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ diệt, này 
các Tỷ-kheo, nên Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruỗi, 
lưu chuyển như thế này. 


Bát chánh đạo 177 





Nhưng nay, này các Tỷ-kheo, Thánh đề vê Khổ này đã 
được giác ngộ, đã được thông đạt Thánh đế vê Khổ tập đã 
được giác ngộ, đã được thông đạt Thánh đề vê Khổ diệt đã 
được giác ngộ, đã được thông đạt Thánh đế về Con Đường 
đưa đến Khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. 
Được chặt đút là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa 
đến tái sanh (bhavanetti). Nay không còn tái sanh nữa. 


